I)0)/0178)/71009|5)) 


HÌNHANH | 
SINH HOẠT 
10 NĂM 
PHẬT 0IA0 
VIỆT NAM 
LÌRY\ Z0 ljt 


BILDER VŨN 
DEN ZEHN.JÄHRIGEN 
AKTIVITÄTEN 


DES 
l\ VIETNAMESISGHEN 


BUDDHISMUS 

IN DER 
2100)12)/41201)28 4 
DEUTSGHLAND 





THÍCH NHƯ ĐIÊN 


HÌNH ẢNH SINH HOẠT 
10 NĂM 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
TẠI TÂY ĐỨC 


10 NĂM 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
TẠI TÂY ĐỨC 


Hình ảnh Sinh Hoạt 10 năm của Phật Giáo Việt Nam tại 
Cộng Hòa Liên Bang Đức do Thượng Tọa Thích Như Điển biên 
soạn, góp nhặt các tài liệu và hình ảnh của I0 năm qua (1978- 
1988) cùng sự đóng góp bài vở cũng như những hình ảnh sinh 
hoạt của một số các Chùa, Niệm Phật Đường, Hội Phật Tử, các 
Chi Hội Phật Tử Việt Nam Ty Nạn tại các địa phương cùng các 
Gia Đình Phật Tử trên toàn nước Đức. Sách do Trung Tâm Văn 
Hóa Xã Hội PGVN tại Tây Đức xuất bản dưới sự bảo trợ của Bộ 
Nội Vụ Cộng Hòa Liên Bang Đức, đặc trách về vấn đề Tôn Giáo 
và Văn Hóa. Ấn bản lần thứ nhất 1.000 cuốn gồm 2 thứ tiếng 
Việt-Đức. 

Phần dịch sang tiếng Đức do chú Thiện Tín, Phật Tử Thị 
Chơn và Thiện Pháp đảm trách. 

Trình bày bìa và nội dung cuốn sách do Phật Tử Thị Chơn 
Ngô Ngọc Diệp trang trí. 

Phần đánh máy tiếng Việt và Đức do Đạo Hữu Như Thân 
Hà Phước Nhuận và Đạo Hữu Lâm Thị Yến Nga phụ trách. 

Phần ấn loát và hoàn thành cuốn sách do Đạo Hữu Thị Tâm 
Ngô Văn Phát, Phật Tử Thiện Tấn Vũ Quang Tú và quý Phật Tử 
khác thực hiện. 

Hình bìa là phối họa của Đạo Hữu Kiến Trúc Sư Từ Hùng 
Trần Phong Lưu. 

In xong ngày 31 tháng 12 năm 1988 và đã nộp lưu chiếu tại 
Thư Viện Quốc Gia Cộng Hòa Liên Bang Đức. 


MỤC LỤC 
TA (001C ydiaeitsiisAosSuUsxuSsesestÐbvsxd6A0IfAAklabl6stnsmsawt 1 


HỆ THÓNG TÔ CHỨC PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TÂY ĐỨC.... 3 























MƯỜI NĂM PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TÂY ĐỨC.................... 11 
BẢO QUANG NI TỰ VÀ CHI HỘI PHẬT TỬ 

VIỆT NAM TY NẠN TẠI HAMBURG......................- --2- ¿+22 e£x+cx£2 29 
CÂU CHUYỆN MƯỜI NĂM HỘI PHẬT TỬ........................-- 2 s5: 31 
NIỆM PHẬT ĐƯỜNG LINH THỨU VÀ 

CHI HỘI PHẬT TỬ VIỆT NAM TY NẠN TẠI BERLIN.................. 35 
CHI HỘI PHẬT TỬ VIỆT NAM TY NẠN TẠI BREMEN................ 52 
CHI HỘI PHẬT TỬ VIỆT NAM TY NẠN TẠI FRANKFURT........ 55 
CHI HỘI PHẬT TỬ VIỆT NAM TY NẠN TẠI FREIBURG ............ Si 
CHI HỘI PHẬT TỬ VIỆT NAM TY NẠN TẠI HANNOVER 

s15: S14 0)1 €2) lì s10 07:9. DA EU No 59 
NIỆM PHẬT ĐƯỜNG TÂM GIÁC VÀ CHI HỘI PHẬT TỬ 

VIỆT NAM TY NẠN TẠI MỮŨNCHEN......................----2- 2 ©2+cs+serxerxez 61 
CHI HỘI PHẬT TỬ VIỆT NAM TY NẠN TẠI MỦNSTER............. 67 


CHI HỘI PHẬT TỬ VIỆT NAM TY NẠN TẠI NORDDEICH 
VÀ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ MINH HẢI...............................-----:-cccse+ 69 


CHI HỘI PHẬT TỬ VIỆT NAM TY NẠN 
3 VÙNG NỦRNBERG-FÙRTH-ERLANGEN ................................... 7I 


























CHI HỘI PHẬT TỬ VIỆT NAM TY NẠN TẠI WIESBADEN......... 75 


Lời đầu sách 


Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức cho đến năm nay (1988) 
đã trải qua 10 năm hoạt động trong các lãnh vực Tôn Giáo, Văn 
Hóa và Xã Hội cho người Việt Nam cũng như người Đức; nên 
muốn ghi lại những sinh hoạt này và đã sắp xếp thành một quyền 
sách với nhan đề là „Hình ảnh 10 năm sinh hoạt của Phật Giáo 
Việt Nam tại Tây Đức”. 


Quyền sách mà quý vị đang cầm trên tay nó được cưu mang 
trong nhiều năm tháng, kế từ ngày Niệm Phật Đường Viên Giác 
được thành lập đầu tiên tại Tây Đức vào ngày 2 tháng 4 năm 1978 
và cho đến nay, trải qua I0 năm sinh hoạt Phật Giáo Việt Nam đã 
có thêm nhiều Chùa và Niệm Phật Đường cũng như các Chi Hội 
Phật Tử địa phương khắp nơi trên nước Đức. 


Sự có mặt của Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức rất cần thiết 
cho những người Phật Tử Việt Nam ty nạn. Vì ngoài đời sông vật 
chất hằng ngày mà chúng ta phải cần đến, còn một phạm vi không 
kém phần quan trọng nữa là đời sống tâm linh. Đó là Phật Giáo. 
Khi người Việt Nam ra đi khỏi nước để ty nạn cộng sản và tìm 2 
chữ Tự Do, họ chẳng mang được gì ngoài thân xác họ và một 
niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh tâm linh của mình, mà sức mạnh 
đó, nếu không có Tôn Giáo thì sẽ không thành công được. Khi 
đến những đất nước tự do, người Phật Tử sau khi đã ô ồn định đời 
sống của mình, họ đều nghĩ đến Tôn Giáo của họ. Vì thế sự hiện 
diện của Phật Giáo để đáp ứng những nhu cầu tâm linh cho đồng 
bào như cúng giỗ, đám ma, làm tuần, đám cưới, học hỏi giáo lý, 
tu học Phật pháp, giúp nhau khi đau ô ốm, thăm viêng nhau khi hữu 
sự và chỉ bảo nhau những gì cần thiết trong cuộc sống tại xứ 
người, lại trở nên một điều rất cần thiết và quan trọng. 


2 


Hình ảnh của chư Tăng và chư Ni hướng dẫn các khóa học 
giáo lý, hay các buổi lễ công cộng quả thật rất cần thiết và khung 
cảnh chùa chiền tôn nghiêm thanh tịnh cũng làm cho họ ấm lòng 
khi nhớ nghĩ về quê hương. 


Quyên sách này được thành hình và đến tay quý vị là nhờ 
sự giúp đỡ tài chánh của Bộ Nội Vụ Cộng Hòa Liên Bang Tây 
Đức cũng như sự khuyến khích của nhiều Phật Tử hữu tâm. Phần 
tiếng Việt và tiếng Đức của các Chùa cũng như Niệm Phật Đường 
và các Chi Hội tại các nơi trên xứ Đức là do các địa phương ấy tự 
lo liệu. Riêng phần tiếng Đức của phần đầu cũng như ghi chú 
dưới các hình ảnh sinh hoạt là do sự cộng tác dịch thuật của chú 
Thiện Tín, Thị Chơn và Thiện Pháp. Nơi đây chúng tôi xin thành 
thật cảm ơn sự tài trợ của Bộ Nội Vụ Liên Bang và những VỊ cộng 
tác trên, nêu không có sự giúp đỡ â Ấy, chắc rằng quyên sách này 
khó thành tựu và ra mắt với các độc giả được. 


Khi đọc tác phẩm này, nếu có cần gì bổ túc thêm; kính xin 
quý vị cho biết tôn ý và xin cảm ơn tất cả quý vị. 


Viết xong ngày 30 tháng 07 năm 1986 
Phật Lịch năm 2532 — Viên GIác Tự 
Mùa An Cư năm Mậu Thìn 


Tác giả cân chí. 


HỆ THÓNG TÔ CHỨC 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
TẠI TÂY ĐỨC 


Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được ra đời tại 
Việt Nam vào năm 1964 sau cuộc tranh đấu chống lại sự cai trỊ 
độc tài và đối xử bất bình đẳng giữa các Tôn Giáo của chính 
quyền gia đình trị Ngô Đình Diệm. Trong cuộc đấu tranh ôn hòa 
này tất cả các Tông phái của Phật Giáo Việt Nam đều chung sức 
gÓp lực với nhau tạo thành một sức mạnh tỉnh thần và thống nhất 
mọi ý chí cũng như đường lỗi hoạt động để mang lẽ phải về cho 
quần chúng Phật Tử. Cuỗi cùng đã thành công. Vì thế danh từ 
“Thống Nhất“ được ra đời từ đó. Tuy nhiên, trước ngày Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất ra đời, Phật Giáo Việt Nam tại 3 miền 
Nam Trung Bắc đều có các Tổng Hội Phật Giáo quy tụ gồm các 
Tăng Ni và tín đồ Phật Tử. Nói như thế, không có nghĩa là trước 
năm 1964 Phật Giáo không có sự thống nhất, mà Sự thống nhất ấ ấy 
chí ở trong bình diện nhỏ, từng vùng, từng miền. Đến thời điểm 
1964 là thời điểm mà cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa, cả Tịnh Độ 
Tông, đến Thiền Tông và các Tông phái khác đều thống nhất lại 
với nhau đề đạt thành mục đích đã nói trên. 


Kê từ năm 1964 tiếng nói của Phật Giáo Việt Nam đã tạo 
được một ảnh hưởng rộng lớn không những trong nước mà còn cả 
ngoại quốc nữa. Và cũng kê từ đó Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
đã thành lập Phân Bộ Phật Giáo Việt Nam tại Pháp, Chi Bộ Phật 
Giáo Việt Nam tại Ấn Độ, Nhật Bản v.v... 


Kế từ năm 1975 trở đi, sau ngày quốc biến 30.04 một số 
đông Tăng Sĩ cũng như Phật Tử đã ra nước ngoài và cũng kê từ 
ngày đó tại khắp nơi trên thê giới như Châu A, Châu Âu, Châu 


4 


Mỹ, Châu Phi, Châu Úc; nơi nào có Phật Tử và Tăng Sĩ Việt Nam 
ty nạn là nơi đó đều thành lập Hội hè, chùa chiền hoặc tịnh thất đề 
sinh hoạt hằng tháng hay hằng tuần nhằm bảo vệ cũng như duy trì 
tín ngưỡng của người Phật Tử Việt Nam. Đó là Phật Giáo, một 
Tôn Giáo đã có mặt lâu đời tại Việt Nam; nhưng ngày nay chúng 
ta đã ra ngoại quốc, chúng ta phải cố găng làm sao một mặt phải 
hội nhập vào đời sông mới tại xứ người, mặt khác phải lo bảo tồn 
cũng như phát huy truyền thống văn hóa Phật Giáo ấy cho người 
Phật Tử Việt Nam cũng như người bản xứ. 


Trước năm 1975 một số anh em Sinh Viên Việt Nam du học 
tại Đức cũng đã thành lập một Hội Sinh Viên Phật Tử; nhưng Hội 
này đã giải tán sau ngày miền Nam Việt Nam lọt vào tay người 
cộng sản. Từ năm 1975 đến 1977, Sinh Viên Phật Tử Việt Nam 
tại Tây Đức hầu như không có một sinh hoạt nào cụ thể nổi bật 
cả. Vì thiếu người lãnh đạo cũng như lề lối làm việc trong giai 
đoạn đổi thay này. Một duyên may là từ năm 1977 chúng tôi 
(Thích Như Điền) đã đặt chân đến xứ Đức này và thể theo lời yêu 
câu của một sô anh em Phật Tử thiện chí tại Hannover, Kiel cũng 
như Berlin, nên đã tiễn hành thành lập một Hội Phật Tử và một 
nơi chốn đề lễ bái nguyện cầu. 


Đáp ứng nguyện vọng của một số anh em Phật Tử, chúng 
tôi đứng ra vận động để thành lập ngôi Niệm Phật Đường Viên 
Giác tại số 37 đường Kestnerstr. 3000 Hannover 1 và một lễ An 
Vị Phật đã được tổ chức trọng thể vào ngày 2 tháng 4 năm 1978. 


Thật ra chúng tôi muốn thành lập một Chi Bộ Phật Giáo 
Việt Nam tại Tây Đức trước chứ không phải là một Hội Phật Tử, 
để tiếp nói truyền thống của Chi Bộ Phật Giáo Việt Nam tại Nhật 
Bản mà bao nhiêu năm trong thời kỳ du học tại đó chúng tôi đã là 
một thành viên, đóng góp xây dựng cho Chi Bộ. Nhưng điều căn 
bản để thành lập Chi Bộ lúc bấy giờ chưa đủ theo luật lệ hiện 
hành của xứ Đức là phải đủ 7 người. Trong khi đó chỉ một mình 
chúng tôi là Tăng Sĩ, do đó việc thành lập Chi Bộ được xem như 


5 


ưu tiên thứ nhì, mà phải thành lập một Ban Hộ Trì Tam Bảo trước 
để lo cho Niệm Phật Đường và một Hội Phật Tử để đối ngoại với 
các tô chức chính quyền Đức cũng như với các tổ chức Việt Nam 
khác tại xứ Đức này. Trong thời điểm này đồng bào ty nạn Việt 
Nam tới Đức cũng chưa được nhiều người, mà những người đi 
chùa hầu hết là thành phần anh em Sinh Viên đi du học trước năm 
1975. Do đó, chúng tôi đã đồng ý thành lập một Hội lấy tên là 
“Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam tại Tây Đức”. Hội 
này đã được thành lập vào năm 1978 và năm nay kỷ niệm 10 năm 
Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức cũng là kỷ niệm sự có mặt của 
Hội Phật Tử này. 


Kế từ năm 1978 trở đi chính quyền Tiểu Bang 
Niedersachsen cũng như Liên Bang Đức đã thâu nhận rất nhiều 
người ty nạn đến định cư tại đây và trong số ấy có một số Tăng Sĩ 
đến tại các Tiểu Bang Nordrhein Westfalen và Bayern. Từ đó 
chúng tôi bắt đầu liên lạc với quý Thầy quý Cô mới đến Đức và 
cũng đã giúp đỡ một số ý kiến trong lúc quý vị ấy còn bỡ ngỡ ban 
đâu. 


Đây là thời điểm chúng tôi có thê thành lập được Chi Bộ 
Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức, nên vào trung tuân tháng 9 năm 
1979 đã mời quý Thầy, quý Cô về Niệm Phật Đường Viên Giác 
đề tiễn đến việc thành lập Chi Bộ. Cuối cùng tất cả quý Thây, quý 
Cô đã đồng ý ký tên vào Bản Nội Quy của Chi Bộ, khai báo với 
Chính quyên cũng như Tòa Án. Kết quả là kể từ năm 1981 Chi 
Bộ Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Tây Đức đã được Chính 
quyền và Tòa Án công nhận là một hội công ích và từ thiện hoạt 
động trong phạm vi Tôn Giáo và Văn Hóa đã đề ra trong Bản Nội 


Quy. 


Chi Bộ Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức chỉ gồm toàn là 
chư Tăng và chư Ni hiện sinh sống tại đây. Đây là một cơ quan 
lãnh đạo tinh thần của Hội Phật Tử cũng như giúp đỡ tỉnh thần 
cho đồng bào Phật Tử khắp nơi trên nước Đức. Quý Thây, quý Cô 


6 


hướng dẫn những buổi lễ cầu an, cầu siêu tại chùa, Niệm Phật 
Đường hoặc tại tư gia; tổ chức và hướng dẫn những khóa giáo lý, 
tu tập Bát Quan Trai giới cho Phật Tử. Mở đạo tràng An Cư Kiết 
Hạ 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 7 âm lịch) để chư Tăng Ni có 
dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm hành đạo tại địa phương cũng 
như sách tấn và nghiêm trì giới luật trong những mùa tu học hằng 
năm. Quý Thầy, quý Cô là hình ảnh từ bị, lợi tha, là nơi tin tưởng 
đề Phật Tử gieo tín tâm vào mảnh đất phước điền ấy. Vì thế hình 
ảnh của chư Tăng và chư Ni rất quan trọng trong mọi nơi và mọi 
trường hợp. 


Theo thống kê của Bộ Nội Vụ Liên Bang Tây Đức hiện nay 
thì có 38.000 người ty nạn Việt Nam đang sinh sông tại xứ Đức. 
Nếu lấy con số khiêm nhường 60% là Phật Tử, có nghĩa là trên 
22.000 người trong 38.000 người ty nạn là Phật Tử rôi, mà từ năm 
1978 đến nay (1988) qua I0 năm hoạt động cỉ có khoảng 10 vị 
Tăng Ni để lo cho 22.000 Phật Tử; như vậy trung bình một vị 
phải lo cho 2.200 người. Đây là một con số quá lớn so với một vị 
lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo. Vì thế không có ngày nào là 
không có việc phải làm như nhận điện thoại, trả lời những thư từ 
thắc mắc, đi đám ma, thăm người bệnh, làm tuân thất, đám cưới, 
diễn giảng và ngay cả sự tu học cho chính mình nữa. Vì thế có 
một số quý Thầy đến nước Đức, lại tiếp tục ra đi nước khác và 
ngược lại cũng có một số khác đến từ các trại ty nạn để chăm lo 
Phật sự tại xứ Đức này. Không phải quý Thầy, quý Cô ngại ngùng 
cái khó khăn và gian khô ấy; nhưng một mặt chính quý Thầy, quý 
Cô phải lo hội nhập vào đời sông mới nơi đây như học ngôn ngữ, 
làm quen với nếp sống Âu Châu v.v... mặt khác phải lo trang trải 
thì giờ của mình cho những việc như đã trình bày ở trên. Do đó 
nhiêu khi thấy lơ lửng giữa hai thái cực. Vì cái mới chưa nắm 
vững. Trong khi cái hiện tại đang chờ đợi ở chư Tăng. Nên sự 
phân vân trong khi làm việc là điều hiền nhiên phải có vậy. Một 
số quý Thây, quý Cô chấp nhận việc ấy thì phải cố găng nhiều 
hơn và VỊ nào muốn vững vàng trước khi ra lãnh đạo quần chúng 
thì phải cần thì giờ tu học riêng cho mình nhiều hơn nữa. 


7 


Nhìn quanh trong xứ Đức, sau 10 năm Phật Giáo Việt Nam 
có mặt tại đây, đã có thêm được 5Š người xuất 1a, cầu đạo giải 
thoát; nhưng 2 trong 5 người ấy phải hoàn tục vì họ không kham 
nỗi với đời sống khó khăn của việc tu hành, trong khi ngoài đời 
không biết bao nhiêu sự quyên rủ vết vật chất. 


Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam hoạt động từ 
năm 1978 đến năm 1981 thì có thêm một số Chỉ Hội tại các địa 
phương như Berlin, Hamburg và Hannover và cũng được chính 
quyền công nhận là một Hội công ích và từ thiện. 


Cũng vì lý do đồng bào ty nạn đến Đức càng ngày càng 
đông và đa số anh em cũng đã ra trường nên Hội đã họp đại hội 
khoán đại và quyết định đôi danh xưng trên thành “Hội Phật Tử 
Việt Nam Ty Nạn tại Tây Đức“ từ năm 1984 đến nay. 


Cho đến bây giờ, sau 10 năm hoạt động, Hội Phật Tử Việt 
Nam Ty Nạn tại Tây Đức đã có thêm được những địa phương sau 
đây: Aachen, Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Freiburg, 
Frankfurt, Mũnster, Mũnchen, Eirth+Erlangen+Nùirnberg, 
Stuttgart, Wiesbaden và còn hứa hẹn có thêm nhiều Chi Hội Phật 
Tử khác sẽ thành lập trên nước Đức nữa. 


Hội Phật Tử Việt Nam Ty Nạn tại Tây Đức đặt dưới sự lãnh 
đạo tinh thần của Chi Bộ và Hội quy tụ các Chi Hội tại các địa 
phương đã nói trên. Về hành chánh các Chi Hội địa phương chịu 
trách nhiệm trực tiếp với Hội Trung Ương và về tài chánh thì địa 
phương nào lo tự trị địa phương đó. Các Chi Hội tại các địa 
phương hoạt động trong phạm vị Tiểu Bang hoặc trong thành phố 
của mình và mỗi năm có 2 ngày lễ lớn tại Trung ương Hannover 
như lễ Phật Đản và Vu Lan thì các Hội địa phương lại về đóng 
góp văn nghệ cũng như công sức, cúng dường cho những ngày 
Đại Lễ. Đây là một sự kết dây thân ái giữa những người con Phật 
với nhau, chia xẻ cũng như giúp đỡ nhau trong những điều đáng 
giúp đỡ. 


8 


Ngày nay một số địa phương như Aachen, Hamburg, 
Berlin, Mönchengladbach, Barntrup, Rottershausen, Mũnchen 

. đã thành lập những Niệm Phật Đường hoặc chùa tạm. Có 
nơi đã có chư Tăng Ni trực tiếp hướng dẫn, có nơi do Phật Tử tự 
điều hành. Những nơi chưa có Tăng Ni, thường mỗi năm Chi Hội 
Phật Tử tại địa phương hay tổ chức những buổi lễ Phật công cộng 
hay thọ Bát Quan Trai rôi mời chư Tăng, Ni về hướng dẫn các 
buổi lễ ấy. Điều đó làm cho các sinh hoạt Phật sự tại các địa 
phương ngày càng sinh động và cũng để giúp đỡ cho những người 
không có cơ hội về chùa Viên Giác Hannover, có thê nghe kinh, 
nghe pháp một cách dễ dàng hơn. 


Trong 11 Tiểu Bang tại nước Đức, nơi nào cũng có đồng 
bào Phật Tử Việt Nam sinh sống nhưng có một số Tiểu Bang vẫn 
chưa có Niệm Phật Đường, Chùa hoặc quý Thầy, quý Cô hướng 
dẫn trực tiếp. Đây là một sự khao khát lớn “đói tính thần, no vật 
chất“. Do đó, một số lớn đã về đến tận Hannover hay những chùa 
lân cận của Tiểu Bang mình đang ở đề lễ Phật, nguyện cầu. 


Khi đi chùa con cái thường chở cha mẹ đi, hoặc ngược lại 
cha mẹ hay dẫn con cái đi chùa cho quen dần với đời sông tinh 
thần của người Phật Tử. Những giờ tụng kinh cầu nguyện có thể 
sinh hoạt chung; nhưng những giờ khác thì hầu như giới trẻ ít 
thích hợp. Vì thế nhu cầu lập nên các Ban Văn Nghệ, Thể Thao 
cho giới trẻ là điều rất cần thiết. Và cũng từ sự kết hợp đó mà một 
số địa phương đã đi xa hơn nữa vê việc tổ chức các khóa học 
tiếng Việt cho các em vào cuối tuần, sinh hoạt chuyên môn, giúp 
đỡ cho nhau những sự khó khăn ở trường học Đức v.v... nên Gia 
Đình Phật Tử đã được thành hình. 


Kế từ năm 1987 đến nay một số Gia Đình Phật Tử tại các 
địa phương như: Norddeich, Hannover, Fũrth-Erlangen-Nùrnberg 
và Berlin gặt hái được rất nhiều kết quả và từ đây trở đi sẽ còn 
nhiều Gia Đình Phật Tử được thành lập. 


9 


Các đoàn sinh trong các Gia Đình Phật Tử là con em của 
các Đạo Hữu tại các Chi Hội Phật Tử địa phương, nên được sự 
bảo trợ của Chi Hội về mọi phương diện vật chất cũng như tinh 
thần. Các em được sinh hoạt chung vào những ngày cuối tuần, 
sông và học hành với nhau như con cái chung trong một nhà nên 
được gọi là Gia Đình. Sống trong sự tương trợ và đùm bọc lẫn 
nhau và coi như anh em ruột; nên rất dễ tạo sự cảm thông lẫn 
nhau. 


Như vậy hệ thống tổ chức Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức 
chúng ta có thể tóm lược như sau: Trên hết là Chi Bộ Phật Giáo 
Việt Nam tại Tây Đức, chỉ gồm Tăng và NI, không có Cư Sĩ tại 
gia trong Chi Bộ. Dưới đó là Hội Phật Tử Việt Nam Ty Nạn tại 
Tây Đức. Hội hoạt động trong bình diện Liên Bang và được sự 
hướng dẫn tinh thần của Chi Bộ. Dưới Hội Phật Tử là các Chi Hội 
địa phương và Chi Hội sẽ chịu trách nhiệm với Hội Phật Tử. Nếu 
địa phương nào có Gia Đình Phật Tử thì Gia Đình Phật Tử ấy 
chịu trách nhiệm với Chi Hội. Ngoài ra tại Tây Đức có một tổ 
chức không kém phần quan trọng trong việc mang Đạo vào Đời; 
đó là “Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức”. 
Trung Tâm hoạt động có tính cách Liên Bang nhưng về hành 
chánh không như của Chi Bộ cũng như Hội Phật Tử, mà Trung 
Tâm này là một gạch nối giữa các Tổ chức, các Hội Đoàn với 
nhau, Phật Tử cũng như không Phật Tử, Việt cũng như Đức nhăm 
giúp đỡ nhau về mọi vấn đề có liên quan đến văn hóa và xã hội. 


Về văn hóa, cho ấn hành các kinh sách, báo chí nhằm phát 
triển đời sống tỉnh thần cho đồng bào Phật Tử cũng như không 
Phật Tử. Tổ chức các buổi văn nghệ cộng đồng, trau giỗi Việt 
cũng như Đức ngữ cho các thanh thiếu niên đang đi học tại trường 
Đức. 


Về xã hội, Trung Tâm giúp đỡ và hướng dẫn bà con Phật 
Tử cũng như không Phật Tử trong những vân đê hội nhập vào đời 
sông mới tại đây như giải quyêt những khó khăn khi tìm kiêm chỗ 


10 


ở, khó khăn khi đi học nghê, lúc làm việc v.v... bao gôm một sô 
lãnh vực chuyên môn trong xã hội chúng ta đang sông. 


Ngày xưa trong nước Đạo Phật Việt Nam tuy sống trong 
đời; nhưng chủ trương thoát tục dường như được nhiều người 
chấp nhận hơn. Do đó vấn đề hoạt động xã hội của Phật Giáo Việt 
Nam nói riêng và Phật Giáo thế giới nói chung, không mạnh mẽ 
như những tôn giáo khác tại Âu Châu. Do đó, nếu Đạo Phật muốn 
đi vào lòng người một cách cụ thê hơn; nhất là đang ở trong một 
xã hội có tổ chức khoa học thì Phật Giáo không thể nào không đi 
vào xã hội và không giúp đỡ cho tín đồ mình được. Có lẽ đây 
cũng là một số thay đổi của Phật Giáo Việt Nam khi sống tại nước 
ngoài. Nếu cứ giữ khư khư quan niệm cũ như trong nước, chắc 
răng Phật Giáo Việt Nam sẽ khó có cơ hội phát triên nhiều hơn 
nữa. 


Hệ thống tổ chức Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức chỉ đơn 
giản như thể. Điều quan trọng là có làm được gì để đạo Phật đi 
vào lòng người hay không, chứ mọi việc khác chỉ là hình thức mà 
thôi. Mười năm trôi qua một cách nhanh chóng và mong rằng với 
sự cải đổi hài hòa của Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức, trong 
tương lai gần người Phật Tử sẽ có cơ hội hiểu đạo và thực hành 
đạo nhiều hơn, sẽ không phụ công truyền đạo của Đức Bồn Sư 
cách đây 2532 năm vệ trước và sự truyền thừa của các bậc Tổ Sư 
tự cô chí kim. Mong rằng đây chỉ là một mô hình nhỏ đề kiến tạo 
một ngôi nhà lớn, nhằm đóng góp phần mình vào sự trưởng thành 
của Phật Giáo trên thế giới ngày nay. 


II 


MƯỜI NĂM 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
TẠI TÂY ĐỨC 


Năm nay chùa Viên Giác tại Hannover tổ chức kỷ niệm 10 
năm ngày thành lập vào ngày 2 tháng 4 năm 1988. Vì thế chúng 
tôi có bài viết này để gởi đến quý vị, nhằm trình bày cũng như 
lược thuật những gì đã xảy ra trong 10 năm qua tại đất Hannover 
này nói riêng và Tây Đức nói chung qua 10 điểm phân tách sau 
đây để quý vị lãm tường. 


1. Thời gian 


Yếu tố đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến là thời gian. Tục 
ngữ Âu Châu hay Á Châu định nghĩa về thời gian như sau: “Thời 
gian là tiền bạc“. “Thời gian trôi qua sẽ Re SÊi bao giờ trở lại”. 
“Thời gian và thủy triều chẳng đợi chờ ai cả“ . Cứ từ đó mà 
nhìn, chúng ta thấy rằng thời gian là quý điền nào. o. Những gì đã 
xảy ra rôi thì nó sẽ không lặp lại giống hệt như những gì vừa xảy 
ra nữa. Vì mỗi sát-na, mỗi giây, môi phút, môi giờ là một sự 
chuyên động không ngừng của vũ trụ vạn hữu vậy. 


Nếu so với 1 thế kỷ gồm 100 năm. Mỗi năm có 365 ngày thì 
10 năm cũng chưa đáng là bao so với thiên nhiên và vũ trụ, đất 
trời. Nhưng nếu lấy 10 năm so với 1 năm hoặc ít hơn nữa, thì thời 
gian ây có vẻ dài lâu. So sánh như vậy để thấy rằng lâu hay mau 
là tùy theo sự quan niệm của mỗi người và mỗi hoàn cảnh vậy. Ví 
dụ chư Thiên có tuổi thọ 10. 000 năm so với chúng ta chỉ sống 
trong ngoài 100 năm, thì đời sống chúng ta quá ngắn ngủi thật. 
Cũng như vậy; nếu so sánh lịch sử Phật Giáo từ khi khởi nguyên 


12 


cho đến ngày nay trải qua hơn 2.500 năm với 10 năm của Phật 
Giáo Việt Nam hiện hữu tại xứ Đức này quả thật nhỏ bé vô cùng. 


Tuy nhiên, muốn có tương lai, không thể nào thiếu hiện tại 
và quá khứ được; cho nên, dầu hiện tại là một hạt nhân nhỏ đi 
chăng nữa, nó cũng sẽ là một nhân tố quan trọng cho bao sự thành 
đạt cũng như phát triển sau này. 


Mười năm trôi qua thật nhanh hơn điều chúng ta dự tưởng. 
Những gì chúng ta chờ đợi, thường thấy thời gian hay kéo dài ra. 
Những gì chúng ta cố gắng thâu ngắn thời gian lại, thường thời 
gian càng đến nhanh hơn như chúng ta dự tưởng. 


Nhìn lại quãng đường 10 năm đã đi qua của Phật Giáo Việt 
Nam tại xứ Đức quả chưa có gì cả để trình bày với quý vị nơi đây; 
nhưng chúng tôi sẽ lần lượt đi vào chiều sâu trong từng chỉ tiết 
một. 


2. Hoàn cảnh 


Nếu không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì có lẽ ngày hôm 
nay người Phật Tử nói riêng hay người Việt Nam nói chung 
không có mặt tại xứ Đức này, hay bất cứ nơi nào trên thế giới. 
Nếu có chăng đi nữa, cũng chỉ đến du lịch, học hành rồi trở lại 
quê hương sinh sống làm ăn, chứ không định trú khắp nơi trên 
quả địa cầu như chúng ta trong hiện tại. 


Người Do Thái sau gần 2.000 năm mới trở lại được quê cha 
đất tổ. Trong khi sống tại xứ người họ đã chúc nhau “mai này sẽ 
gặp nhau tại thánh địa Jérusalem“. Và điều đó đã trở thành sự 
thật. Người Việt Nam cũng thế. Khi họ gặp nhau, thường chúc 
nhau ,mai này chúng ta cùng về Việt Nam”. Chim có tổ, có tông 
thì loài người không thẻ thiếu quê cha đất tổ được. 


13 


Ngày nay người Việt Nam sống khắp nơi trên quả địa cầu 
chẳng biết là niềm vui hay nỗi buồn. Nhưng theo Phật Giáo, đây 
có lẽ là một cộng nghiệp mà người Việt Nam phải đền trả vậy. 
Cũng vì hoàn cảnh 30.04.75 nên nhiều người trong nước đã chạy 
ra nước ngoài lánh nạn cộng sản, cộng thêm những người ra ổi 
khỏi nước trước năm 1975 để học hành, tu niệm, không về lại 
nước được; nên cũng phải cùng chung số phận với bao nhiêu 
người Việt Nam khác tạm sông nơi xứ người, đề mong rằng một 
ngày nào đó sẽ trở lại quê hương, trong sô người đó có chúng tôi. 
Chính bản thân mình là một Tăng Sĩ của Phật Giáo, vừa là một 
người Việt Nam ty nạn, nên trong tôi có hai vấn đề phải quan tâm. 
Đó là Đạo Pháp và Dân Tộc. Đối với Đạo Pháp người Tăng Sĩ có 
bổn phận phải hoằng truyền giáo pháp của Như Lai. Vì đó cũng là 
báo đáp công ơn của cha mẹ và Thầy Tổ vậy. Đối với Dân Tộc, là 
một Tăng Sĩ bao giờ cũng phải biết rằng vận mệnh của Đạo Pháp 
luôn luôn nối liền với vận mệnh của Dân Tộc. Vì thế tuy hai mà 
một. Tuy một mà hai. 


Ngày xưa khi Trung Hoa có loạn phương Bắc, các nhà sư 
Trung Hoa chạy qua Việt Nam để lánh nạn, dần dà sau đó chính 
những nhà Sư này đã cống hiến cho Dân Tộc Việt Nam của chúng 
ta những di sản văn hóa, nghệ thuật cũng như tỉnh thần từ bi bác 
ái của Đạo Phật. Đó chăng phải là những điều tốt hay sao? Các 
nhà Sư Ấn Độ ngày xưa qua Việt Nam chúng ta bằng con đường 
hàng hải trên những chuyên thương thuyền của người Ấn trong 
việc cầu nguyện mưa thuận gió hòa, Tôi dần dần ảnh hưởng của 
Phật Giáo đã có tại xứ ta lúc bấy giờ. 


Ngày nay chúng ta cũng làm thân ty nạn, chúng ta cũng 
đang sống tạm tại xứ Đức này và cũng chính nhờ cơ hội đó mà 
chúng ta mang được Đạo Phật vào đây. Chúng ta đến đây vì hoàn 
cảnh ty nạn; nhưng chúng ta cũng không quên góp mặt với dân 
tộc Đức những tinh hoa của Phật Giáo và Văn Hóa Dân Tộc cho 
xứ này chăng khác nào trong vườn bông đầy hoa thơm cỏ lạ, lại 
có thêm một loài hoa quý từ phương xa mang tới. Hắn nhiên 


14 


những người bạn Đức của chúng ta phải chia xẻ với chúng ta một 
ít tự do, một ít vật chất lúc ban đầu để cho chúng ta sinh sống; 
nhưng bủ lại, chúng ta đã đương và sẽ cống hiến cho xứ Đức này 
những gì tốt đẹp nhất để đền đáp lại những cảm tình mà người 
Đức đã đối xử với chúng ta. 


3. Địa thế 


Người ta thường bảo “Đất lành, chim đậu”. Câu nói Ấy có 
nghĩa là nơi nào có tự do, có hòa bình là nơi ấy có những người 
yêu tự do sinh sống và làm việc. Nơi nào không yên ôn thì người 
ta cũng có quyên lựa chọn một nơi xứng đáng đê ở vậy. Có những 
loài chim khôn khi đến mùa lạnh lại bay đi đến xứ âm để ấn thân, 
khi trời ấm áp trở về trên quê hương của đàn chịm â ấy, thì chim lại 
kéo nhau từng đoàn để trở về lại cố hương. Loài vật còn biết vậy, 
huống nữa là người. Chúng ta có trí tuệ, hắn chúng ta phải khác 
hơn loài chim nhiều như thế nữa. Có nhiều người Đức hỏi chúng 
tôi rằng: “Ông thấy ở Đức như thế nào?“. Câu trả lời đương nhiên 
là có nhiều lỗi. Nhưng tựu chung được đáp lại như sau: “Tôi rất 
hài lòng ở nơi đây nhưng tiếng Đức khó quá và trời mùa Đông 
lạnh quá”. Những ai đã sinh trưởng ra nơi âm áp, hắn phải gồng 
mình chịu lạnh khi mỗi độ Đông sang tại xứ này. Và ngược lại 
cũng thế, nếu người Đức đi đến các xứ Phi Châu hoặc Á Châu có 
lẽ họ cũng không chịu được cái nóng bức tại những nơi đó vậy. 


Còn ngôn ngữ thì sao? Có lẽ ai trong chúng ta cũng phải 
thừa nhận răng tiếng Đức là một loại sinh ngữ khó nhì, ba trên thế 
giới. Không những khó về cách phát âm mà khó cả đến văn phạm 
và cách dùng chữ nữa. Đối với những trẻ em được sinh ra và học 
hành tại xứ Đức, ít có gặp khó khăn về ngôn ngữ; nhưng ngược 
lại về tiếng mẹ đẻ thì có phần yếu kém hơn nhiều. Khí hậu, địa 
thế, ngôn ngữ, phong tục, tập quán v.v... chăng qua là thói quen 
của con người. Nếu người đó sinh ra tại một nơi nào đó trên quả 
địa cầu này, chắc hăn họ phải chấp nhận hơn là so sánh với nơi 
này hay xứ nọ, chỉ trừ những người đã ở xứ nóng rồi thì mới sợ 


15 


lạnh và ngược lại cũng thế. Còn những gì đã an bài con người 
thường hay vui vẻ mà chấp nhận vậy. Chúng tôi thường bảo với 
những người chung quanh rằng ở đây là xứ lạnh có lẽ cây Bồ Đề 
khó đâm chồi nảy lộc được như ở các xứ Á Châu đâu. Cây Bồ Đề 
có nghĩa là cây giác ngộ. Cây ấy chính Đức Phật đã mang trồng từ 
xứ Ấn Độ qua Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản và ngày nay 
những người Đệ Tử của Ngài đã mang cành cây ấy đi trồng Ở Xứ 
trời Tây này. Nếu chúng ta trồng ngoài trời không được, thì trồng 
trong nhà có sao đâu. Có người bảo tôi như thế. Mà quả thật đúng 
vậy. Vì loài người sưởi âm vào Đông, thì vạn vật cũng phải cân 
hơi ấm chứ. Có thê trồng cây Bồ Đề nơi xứ lạnh tốn công hơn xứ 
nóng; nhưng hy vọng, trông trong phòng hay bất cứ nơi đâu, rễ và 
lá cây Bồ Đề ấy cũng sẽ được mọc dài ra và cành lá lại sum sê 
hơn nữa. 


4. Tình người 


Loài vật còn biết che chở cho nhau khi đông về giá lạnh. 
Chúng thường hay tụ tập từng đoàn, quây quần bên nhau để 
nương hơi thở với nhau, huống nữa là loài người. Vì thế tôi 
thường bảo: “Ở xứ Đức lạnh, nhưng tinh thần lại âm lắm“. Không 
ấm sao được, khi chúng ta không cùng màu da, huyết thống, ngôn 
ngữ, tập tục, mà họ còn đón nhận chúng ta vào đây ty nạn, giúp 
đỡ chúng ta mọi điều, thì còn đòi hỏi gì hơn nữa. Chúng tôi vân 
thường nói rằng: “Nếu một mai đây, biết đâu thế thường thay đổi, 
người Đức sẽ đi ty nạn, nước Việt Nam chúng ta hòa bình, không 
biết lúc ấy chúng ta có đón nhận người Đức như người Đức đã 
đón nhận chúng ta trong hiện tại hay không? Hay lúc đó cánh cửa 
tình thương của chúng ta lại khép kín, nhường chỗ cho ích kỷ và 
tư lợi cá nhân?“. Câu trả lời thường là cái mỉm cười, vì chuyện gì 
của tương lai chưa xảy ra nên họ không biết được. Nhưng với tinh 
thần Phật Giáo thì có Jẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn Ấy. 
Vì Đức Phật có dạy rằng: Đang đi trong sa mạc; nếu có lần núp 
nẵng dưới bóng cây, là đệ tử của Phật, phải nhớ ơn cây ấy bằng 
cách lẫy nước tưới vào cây ấy vậy. Đối với thực vật người Phật 


16 


Tử còn có tình thương thay. Huống là tình người như người Đức 
nói riêng hay nhân dân tự do của thê giới ngày nay nói chung đã 
giúp đỡ người ty nạn Việt Nam chúng tôi vậy. 


5. Văn hóa 


Theo Việt Nam tự điển của Thanh Nghị định nghĩa: Văn là 
văn minh. Hóa là sự giáo hóa. Như vậy văn hóa nghĩa chung là sự 
giáo hóa của văn minh vậy. Á Châu có văn minh của Phật Giáo, 
Không Giáo và Lão Giáo. Ba tôn giáo này đã tồn tại qua 25 thê kỷ 
tại Á Châu, Âu Châu cũng có những nền Văn Hóa của Ai Cập, La 
Mã, Thiên Chúa Giáo. Trong 3 trào lưu văn hóa này, chúng tôi 
nhận thấy rằng các Dân Tộc Âu Mỹ ảnh hưởng rất sâu đậm trong 
đời sông hằng ngày bởi văn minh văn hóa của Thiên Chúa Giáo 
rất nhiều và dù muốn dù không Thiên Chúa Giáo cũng đã đóng 
góp một vai trò quan trọng nơi đây. 


Ngày nay có nhiều nước chỉ có văn minh mà không có văn 
hóa. Văn minh được định nghĩa là văn vẻ, dáng dẻ. Minh có nghĩa 
là sáng sủa. Nói chung lại văn minh là cái văn vẻ, sắc thái sáng 
sủa, lỗi sinh hoạt của loài người khi ra khỏi thời kỳ man muội khi 
đã được khai hóa tới chỗ sáng sủa. Văn minh gồm những lý 
thuyết, tư tưởng, phong tục, tập quán của nhân loại sông trong xã 
hội đã được tô chức mà con người đã biết giao hảo với nhau 
thường thường (theo Thanh Nghị - Việt Nam Tự Điền). Như vậy 
trong văn hóa đã bao hàm ý nghĩa của văn minh rồi. Nếu văn 
minh mà không có sự giáo hóa của Đạo Đức thì văn minh đó rất 
vô cùng nguy hiểm. Nhưng ở đây, các nước Âu Châu, nhất là 
nước Đức đã có một nên văn hóa tổng hợp; nên thế đứng khá 
vững vàng suốt trong dòng lịch sử vừa qua và hy vọng trong 
tương lai sẽ triển khai nhiều hơn nữa với sự dung hợp các trào lưu 
tư tưởng của văn hóa Á Châu, trong đó có văn hóa của Phật Giáo. 
Văn hóa của tình thương, văn hóa của bất bạo động và bình đăng 
trong mọi lãnh vực của cuộc đời. 


17 


Thật ra Phật Giáo đã có mặt tại xứ Đức này vào hận bán thế 
kỷ thứ 19 chớ không phải cho đến ngày nay mới hiện hữu. Nhưng 
giai đoạn đầu chỉ là giai đoạn tiếp xúc, làm quen với văn hóa tại 
đây. Có thể cả hằng bao nhiêu thế kỷ nữa Phật Giáo mới ảnh 
hưởng sâu rộng tại xứ này. Nhưng trên đã trình bày nếu không có 
những viên gạch đầu tiên ấy, thì nền tảng của Phật Giáo tại đây sẽ 
không có được. Cũng như Đạo Phật đã truyền vào Trung Hoa từ 
thế kỷ thứ I mà mãi đề thế kỷ thứ VI mới phát triển mạnh mẽ tại 
đó và tại Việt Nam cũng thế, mặc dầu Đạo Phật đã truyền vào đây 
từ thế kỷ thứ I nhưng mãi đến thế kỷ thứ IX và thứ X mới triển 
khai hết được văn hóa của Phật Giáo kể từ khi du nhập cho đến 
triều đại LÝ, Trần. 


Ở Âu Châu đã có văn hóa của 3 trào lưu tư tưởng bên trên 
làm gốc; nếu có thêm được văn hóa của Phật Giáo góp mặt vào. 
Quả thật đây là một phước duyên cho những dân tộc Âu Châu 
này, trong đó có nước Đức. 


6. Tôn Giáo 


Như trên đã trình bày văn hóa chính của Âu Châu nếu 
không có sự góp mặt của Thiên Chúa Giáo thì văn minh và văn 
hóa ở đây có một khoảng trông không to lớn vô cùng. 


Các nhà làm chính trị ngày nay thường hay nói: “Tôn Giáo 
biệt lập khỏi chính trị”. Có lẽ vì ngày xưa Tôn Giáo đã xen vào 
chính trị hơi nhiều; nên ngày nay người ta muốn độc lập chăng? 
Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng khi mà văn minh của loài 
người chưa tiến bộ, nhất là về phương diện khoa học, kỹ thuật 
như ngày nay, thì Tôn Giáo ở những giai đoạn về trước quả thật 
rất cần thiết. Nếu khoa học phát triển mà Tôn Giáo dừng lại thì 
chính Tôn Giáo đó phải đặt lại vấn đề để tiến thân. Nếu không, 
Tôn Giáo đó sẽ bị bánh xe luân chuyền của dòng đời cuốn phăng 
vào sự chi phối của tạo vật. Nếu khoa học càng tiến triển bao 


18 


nhiêu mà những giáo điều của Tôn Giao ấy còn có giá trị thì 
chúng ta nên tiêp tục thừa hưởng giá trị tính thân này mà phát 
triên hơn lên. 


Người Việt Nam khi đến ty nạn tại xứ Đức đã mang theo 
một Đạo. Đó là Đạo Phật. Có nhiều người Âu Châu chưa hiểu 
Đạo Phật là gì nên có vẻ còn đè đặt và hồ nghi. Điều đó cũng có 
lý thôi. Vì Phật Giáo quá mới mẻ tại quê hương này. Nhưng có 
một điều đáng mừng là dầu cho Tôn Giáo nào đi nữa các đắng 
giáo chủ của họ cũng đã dạy cho họ rằng: Hãy tự yêu thương 
chính mình và hãy yêu thương đồng loại như chính thân mình. Vì 
thế cho nên dầu chúng ta có khác Tôn Giáo với nhau đi chăng 
nữa, chúng ta cũng có thể sống hòa mình nhau trong một quốc gia 
đề phát triển quốc gia ấy. 


Phải thành thật quan niệm rằng: Sự hiện hữu của một Tôn 
Giáo không phải là một gánh nặng của quốc gia mà còn ngược lại 
là đẳng khác. Vì Tôn Giáo sẽ giúp cho tín đồ hiểu được nhân quả 
luân hồi, hiểu được tội lỗi và phước thiện, giúp đỡ, cải thiện con 
người xấu trở thành tốt, làm cho an ninh trật tự của xã hội được 
yên ồn há điều ấy không lợi ích sao? Phật Giáo luôn luôn hiểu hòa 
và chủ trương từ chối bạo lực. Do đó Phật Giáo sẽ là một chất liệu 
dưỡng sinh cho bao nhiêu tâm hồn biết hướng thượng vị tha. 
Chúng ta không nên sợ vì có sự hiện diện của Tôn Giáo khác mà 
giá trị hoặc tín đồ của Tôn Giáo mình lại kém đi. Nếu quả thật 
như vậy thì chính Tôn Giáo của mình phải cần xét lại. Chúng tôi 
xin nhân mạnh lại một lần nữa là Phật Giáo không đi chi phối a1 
cả, mà chỉ nhằm đi tô bồi và cống hiến những tỉnh hoa của Phật 
Giáo và Dân Tộc cho xứ ấy mà thôi. Đó là đặc điểm của Phật 
Giáo vậy. 


Chúng tôi cũng rất vô cùng cảm ơn quý vị Đại Diện các cơ 
quan Caritas, Tin Lành v.v... đã không vì sự phân biệt Tôn Giáo 
mà đã giúp đỡ chúng tôi trong nhiều phương diện đề hiện hữu với 
quý vị cho đến ngày hôm nay vậy. 


19 


7. Chính trị 


Người Nhật thường bảo rằng: “Nếu kẻ nào không có thủ 
đoạn thì không nên làm chính trị”. Nếu quả thật chính trị là những 
sự lừa lọc, bạc đãi như vậy thì người làm Tôn Giáo không nên 
làm chính trị. Vì Tôn Giáo khước từ những tệ hại đó. Nhưng nếu 
đem phân tách từng chữ theo nghĩa của chữ Hán thì chúng ta sẽ 
nhận thấy như sau: Chính là chính sách, chính đáng, những việc 
cần phải làm. Trị là giữ yên. Như vậy định nghĩa chung lại chúng 
ta sẽ thấy rằng: Chính trị là giữ yên một sự chính đáng. Đó gọi là 
chính trị. Nhưng người đời nay quan niệm chính trị một cách sai 
lầm, nên khi nghĩ đến chính trị tức đồng hóa với những thủ đoạn, 
lừa đảo đối phương, để khi thắng thế thì lên nắm quyên. Cũng vì 
chính sách không công bằng, không tự do; Tôn giáo bị đàn áp do 
người cộng sản Việt Nam chủ trương nên chúng ta mới bỏ quê 
cha đất tổ để ra đi tìm tự do. Nếu người cộng sản biết dừng lại 
những chính sách phi chính trị thì dân tộc chúng ta đã không lầm 
than khổ sở như ngày hôm nay. Thân phận chúng ta chẳng khác 
nào một quả bóng đá. Người ta để yên, chúng ta yên. Người ta 
xua đuôi, chúng ta bị động. Hãy xem mấy trăm ngàn người Việt 
hiện đang tạm cư tại các nước Đông Nam Á Châu thì rõ. Mà ngay 
cả thân phận của chúng ta ở đây cũng vậy. Vì ở đây dầu có được 
bình an, chúng ta vân là người ngoại quôc. Mà đã là người ngoại 
quốc thì có kẻ thương người ghét. Nhưng dầu thương hay ghét 
chúng ta vẫn sẵn sàng cống hiến những tỉnh hoa Phật Giáo cho xứ 
này như là một hình thức đóng góp những gì quý báu nhất cho 
quê hương, nơi chúng ta đang tạm dung thân, nhằm đáp lại phần 
nào tắm chân tình mà người Đức đã đối xử với chúng ta trên 
đường đi ty nạn. 


Kẻ nào chưa mắt quê cha thì không thể nào biết được sự ray 
rứt khi không trở lại thăm quê hương mình được, mặc dầu quê 
hương mình vẫn còn đó. Cũng như có khát nước, mới thấy nước 
là có giá trị. Những người đang ở một nơi yên ồn có thể chăng 
hiểu gì về những người trôi nổi trên đại dương để tìm lối sống và 


20 


cũng thế, trên cuộc đời này cái gì cũng phải thể nghiệm qua chính 
bản thân mình thì cái ây có giá trị đích thực hơn. 


8. Nhân sự 


Bât cứ trong một tô chức, một đoàn thê nào, vân đê nhân sự 
là một vân đê then chôt nhât. 


Ngày 22 tháng 4 năm 1977 một mình một bóng, tôi đã đến 
xứ này, với bao nhiêu điều mới lạ phải học và làm quen, từ ngôn 
ngữ, khí hậu, phong tục, tập quán cho đến việc nơi ăn, chốn ở 
v.v... Đã có lúc tôi muốn trở lại Nhật để tiếp tục con đường học 
hành tu niệm rồi; nhưng rồi thời gian qua đi mang theo biết bao 
sự suy nghĩ. Cuối cùng, tôi đã ở lại nơi đây. Mới đến Đức, tôi đi 
một vòng thăm các Hội Sinh Viên Việt Nam lúc bấy Ø1Ờ tại các 
thành phố lớn như Kiel, Hannover, Mũnchen, Stuttgart, Berlin, 
Aachen, Köln, Dortmund v.v... để dò xét tình hình. Sau một vòng 
đi du thuyết và tìm hiểu sự tình như vậy, tôi đã trở về phòng trọ 
trong Cư xá Sinh Viên ở đường ProJensdorfer Str. tại Kiel; ở đó 
và tiếp tục học tiếng Đức để vào Đại Học sau này. Cuối cùng Đại 
Học Giáo Dục Hannover đã có chỗ ghi danh và tôi đã về đây để 
học. Đó là lý do chính tại sao tôi chọn đất Hannover để lập chùa 
mà không chọn những nơi khác. 


Đến Hannover vào tháng 2 năm 1978 để lo chuyện học 
hành. Lúc bấy giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện lập Niệm Phật 
Đường hay chùa chiền gì cả. Nhưng có một số anh em Sinh Viên 
đề nghị là phải nên làm cái gì đó cho có nơi có chốn đề Phật Tử 
đến lễ bái nguyện cầu, nên mới chung sức cùng nhau đóng góp 
mỗi người 10 đồng, 20 đồng, thuê một nơi tại đường Kestnerstr. 
số 37 để làm chỗ ở và nơi lễ bái cho Phật Tử Việt Nam. Một 
tượng Phật độ chừng 30 cm tôi đã thỉnh từ chùa Khánh Anh bên 
Pháp về, một bàn thờ nho nhỏ xinh xinh ba từng, tượng trưng cho 
3 ngôi Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng đã được sửa soạn xong xuôi 
đâu đó, tôi đã thảo giấy mời gởi đến một số Phật Tử quen biết 


21 


mời về tham dự lễ An Vị Phật Niệm Phật Đường Viên Giác tại 
Hannover. Hôm đó là ngày 2 tháng 4 năm 1978 và đến 2 tháng 4 
năm 1988 này là đúng 10 năm. Lễ An Vị Phật vào ngày đó có 
Thượng Tọa Thích Minh Tâm, tọa chủ chùa Khánh Anh tại Pháp 
đến chứng minh buổi lễ và có chừng 20 Phật Tử tham dự lễ này. 


Diện tích căn phòng rộng độ chừng 20 thước vuông dùng 
làm chánh điện và một phòng phụ dùng để tiếp khách cũng như 
chỗ ngủ nghỉ v.v... một nhà bếp nho nhỏ, một phòng tắm xinh 
xinh. Mỗi tháng giá thuê độ chừng 180 DM. Mùa hè thì trong nhà 
lạnh hơn ngoài đường. Mùa Đông đến, sưởi bao nhiêu cũng 
không thắm vào đâu cả. Vì nhà quá cũ. Nhưng được một cái là 
những người láng giềng Đức quá tốt, không có một tiếng nhỏ to 
với chúng tôi. Mặc dù đôi khi có lễ lộc hay làm ồn họ. 


Những người tôi mang ơn, sẽ không bao giờ quên họ. Trong 
đó có những vị giúp tôi lúc ban đâu một cách đăc lực như sau: 


Bác sĩ Văn Công Trâm pháp danh Thị Minh, người đã giúp 
tôi cơ hội đến được xứ Đức này. Ngày xưa còn bé, tôi và Phật Tử 
Thị Minh là bạn học cùng trường tại quê hương xứ Quảng, khi 
lớn lên, lưu lạc khắp nơi, cuối cùng gặp lại nhau ở xứ Đức này. 
Bây giờ trong tình nghĩa thâm giao là bạn bè. Trong khuôn khổ 
của Đạo, Bác sĩ Trâm là người đệ tử thứ tư của tôi vậy. 


Người thứ 2 là anh Lâm Đăng Châu, Cử nhân ngành khoáng 
chất, chưa quy y theo Phật Giáo nhưng rất có cảm tình với Đạo 
Phật, đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian đầu tiên chân ướt, 
chân ráo tại xứ người. Anh đã hướng dẫn cho tôi không biết bao 
nhiêu là điều mà tôi cần phải học hỏi tại nơi đây. Nào lo giấp tờ, 
trường học, nào lo chỗ ăn, chỗ ở lúc ban đầu. 


Người thứ ba mà tôi mang ơn khá nặng. Đó là Phật Tử Thị 
Chơn Ngô Ngọc Diệp, một Kỹ sư; vừa là một Phật Tử khá thuân 


22 


thành. Thị Chơn là người đệ tử đầu tiên của tôi và đã quy y vào 
mùa Vu Lan năm 1978 với 2 Phật Tử khác. 


Thị Minh, anh Châu là những nhân tố lúc ban đầu. Thị 
Chơn và quý vị Đạo Hữu sau này là những người tiếp nối bước 
đường hành đạo của tôi tại nơi đây. Suốt 10 năm trường, Thị 
Chơn luôn luôn có mặt bên tôi, tình nghĩa Thầy trò ngày càng sâu 
đậm hơn xưa nữa. Không một bước chân nào của tôi mà không 
mang theo hình bóng của Thị Chơn sau đó. Như là bóng với hình; 
10 năm trôi qua đủ mọi vấn đề và trường hợp, Thị Chơn đều có 
mặt bên cạnh tôi để lo cho tôi. Ơn ấy có lẽ đến đời nào tôi cũng 
không bao giờ quên được. 


Người thứ 4 và thứ 5 là anh chị Tuấn & Cúc. Là những 
người Phật Tử thuần thành của giai đoạn lúc ban đầu tại đất 
Hannover. Nếu không có anh chị lo lắng cho Niệm Phật Đường 
Viên Giác lúc ban đầu tận tụy thì có lẽ Viên Giác không còn là 
Viên Giác ngày nay nữa. 


Những người tiếp. theo đã đóng góp một cách trực tiếp hay 
gián tiếp cho việc truyền bá giáo lý Phật Đà tại xứ này là anh 
Nguyễn Tấn Đức, Phật Tử Thị Thiện Phạm Công Hoàng, chị 
Nguyễn Thị Hạnh, Phật Tử Thiện Nhân Đoàn Thị Thu Hạnh, Phật 
Tử Thị Hiện Nguyễn Hữu Lộc v.v... 


Năm 1978 chỉ chừng ấy nhân sự thôi, sau 10 năm số nhân 
sự ấy có thể nhân lên 100 hoặc 1000 lần nữa. Nếu tôi kế hết vào 
đây chắc rằng giấy mực sẽ không đủ chỗ để dung chứa. Mong 
răng những vị đã đương và sẽ đóng góp cho sự phát triển của Phật 
Giáo tại xứ này hiểu và thông cảm cho tôi điều thiếu sót này. 


Trong những năm sau này có Sư Giác Minh, Thây Trí Hòa, 
Thây Minh Thân đã đến xứ Đức, phụ tôi trong việc Đạo; nhưng 
rồi quý vị ấy cũng đã ra đi nước khác. Vì ở đây ngôn ngữ khó quá 
và cái lạnh buốt xương vào Đông, không có Thây nào chịu nổi. 


23 


Cuối cùng tôi vẫn là tôi. Trong hiện tại Chi Bộ Phật Giáo Việt 
Nam tại Tây Đức có được quý Thầy Minh Phú, Thầy Thiện Tâm, 
Ni Sư Diệu Tâm, Sư Cô Như Hân, Cô Diệu Ân, Cô Diệu Hạnh, 
Cô Minh Loan, Cô Diệu Niên, Chú Thiện Sơn, Chú Thiện Phước, 
Chú Thiện Tín v.v... là những người trực tiếp giúp tôi điều hành 
Phật sự tại xứ này. 


Phật sự ngày nay tại Tây Đức có vững vàng hay không, đều 
lệ thuộc vào những nhân tố chính bên trên. Nếu không có được sự 
thống nhất ý chí, giúp đỡ tận tình hy sinh xả kỷ của mọi người, 
chắc rằng tôi vẫn chưa hoặc không làm nên được một việc gì cả 
tại xứ này. 


Một chiếc xe dầu đầu máy có mạnh bao nhiêu đi chăng nữa 
mà kéo theo một số toa xe cũ mục, hư nát, chắc rằng chả có lợi 
ích chi. Vì thế, sau 10 năm sự thành đạt của Phật Giáo nơi đây là 
do công sức của mọi người Tăng Šĩ cũng như Phật Tử mà có 
được vậy. 


9, Tài chánh 


Nếu một chiếc xe có dàn máy tốt mà không có xăng thì sẽ 
không bao giờ chạy được. Nguồn nhiên liệu ấy rất cần thiết cho 
việc chuyên chở khách hàng. Nếu định nghĩa Đại Thừa Phật Giáo 
là cỗ xe lớn để chở hành khách đến nơi an lạc giải thoát của kiếp 
nhân sinh, thì chiếc xe và nhiên liệu của chùa Viên Giác cũng 
phải mang ý nghĩa tương tự như vậy. 


Người ta thường nói: “Đồng tiền là huyết mạch”. Tiền như 
là dòng máu luân lưu trong cơ thể con người. Nếu máu không 
chảy về tim trở lại, xem như sự chết đã gần kề. Ở đây cũng thế. 
Nếu chỉ chuyên tâm làm việc đạo mà không có những yêu tố căn 
bản ấy đề chuyên chở Đạo vào đời thì cũng giống như máu không 
chảy trở lại tim vậy. 


24 


Tuy nhiên Đức Phật cũng thường hay dạy đệ tử của Ngài 
rằng: “Tiên là con rắc độc”. Thật đúng như vậy. Nếu chúng ta biết 
xử dụng tiền một cách đúng phép, thì tiền ấy chính là phương tiện 
giúp chúng ta thành công được mọi việc trong cuộc đời. Ngược 
lại, nêu chúng ta sống chỉ vì tiền và coi tiền trọng hơn nhân nghĩa, 
quả thật tiền đã làm hại nhân phẩm của chúng ta rồi. Nên có thê 
nói, độc hơn là rắn độc. 


Phật Giáo hầu hết đều sống nhờ vào sự cúng dường của 
Phật Tử. Vì thế một ngôi chùa, một Giáo Hội có vững mạnh hay 
không đều lệ thuộc vào năng lực của ngôi chùa đó, Giáo Hội đó 
hấp dẫn quần chúng Phật Tử đến độ nào. Nếu một ngôi chùa, 
không có một hoạt động hữu hiệu và đáp ứng những như cầu thiết 
yêu của quần chúng Phật Tủ, quả thật khó tồn tại với thời gian, 
dầu ở trong nước hay ngoại quốc cũng vậy. 


Mười năm về trước, Niệm Phật Đường Viên Giác chỉ là một 
mái nhà tranh, không bàn, không ghế. Ăn uống, tiếp khách phải 
ngồi dưới sàn nhà. Lễ Phật phải chịu chen chúc, chật chội. Rồi 10 
năm sau, một nơi chốn như tại đây (dường Eichelkampstr.35A, 
3000 Hannover 81) đủ chỗ dung chứa cho 300 Phật Tử lễ bái 
nguyện cầu cùng một lúc; nhưng cũng trở nên chật chội lạ 
thường, nhất là khi có những lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan v.v... 


Tài sản ngày nay của chùa có được một Thư Viện với trên 
2.000 quyên sách đủ loại đạo, đời. Một bộ Đại Tạng Kinh bằng 
chữ Hán 100 cuốn. Một nhà máy in của Bộ Nội Vụ Tây Đức giúp. 
Những tượng Phật, chuông trống bát nhã, chuông trống gia trì và 
những kinh sách, pháp khí khác đều mang một giá trị vô song, 
không thể tính bằng tiên được. 


Tờ Báo Viên Giác ra mỗi hai tháng một lần. Mỗi lần cách 
10 năm về trước là 300 sô. Bây giờ 2.700 sô. Con sô độc giả tăng 
gâp 9 lân so với I0 năm về trước. 


25 


Sở đĩ chúng ta có được những thành quả ấy đều nhờ vào sự 
giúp đỡ tài chánh của Bộ Nội Vụ Cộng Hòa Liên Bang Tây Đức, 
sự cộng tác đắc lực của các Biên tập viên báo Viên Giác và phần 
lớn khác nhờ vào sự đóng góp của các Phật Tử xa gần, nên mới 
có được như ngày hôm nay. 


Giá trị vật chất quý nhưng chưa quý bằng giá trị tỉnh thần, 
sau 10 năm những người hiểu đạo càng ngày càng nhiều hơn qua 
các kinh sách, báo chí của chùa phát hành cũng như các khóa 
Giáo lý và thọ Bát Quan Trai qua sự hướng dẫn của quý Thây, 
quý Cô trong Chi Bộ. 


Khi niêm tin được củng cô băng sự hiệu biệt vê Tôn Giáo 
của mình thì niêm tin ây mới vững mạnh được. 


Một Hội Phật Tử Việt Nam Ty Nạn tại Tây Đức đã được 
hình thành và các Chi Hội Phật Tử tại các địa phương Aachen, 
Berln, Bremen, Hamburg, Hannover, Mũnster, Frelburg, 
Stuttgart, Mùnchen, Frankfurt, Wiesbaden, Firth + Erlangen + 
Nũmberg v.v... đã được thành lập và phát triển không ngừng. Đó 
không phải là điều đáng quý biết bao. 


Một Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo có tầm vóc Liên Bang 
đã được thành lập và hiện đang giúp đỡ cho đồng bào Phật Tử 
cũng như không Phật Tử về các vấn đề liên quan đến người ty nạn 
tại đây. Đồng thời Trung Tâm cũng có một vai trò quan trọng 
trong việc xuất bản các kinh sách Phật Giáo, là sợi dây liên lạc 
chặt chẽ giữa các tổ chức Việt Nam cũng như người Đức tại xứ 
này. 


Những Gia Đình Phật Tử đã được lập nên. Các con em của 
chúng ta có cơ hội đến chùa để học hỏi tiếng mẹ đẻ, tập tụng kinh, 
lễ bái và sinh hoạt chuyên môn. Đây là hình thức tốt đẹp nhất để 
bảo tồn và phát huy văn hóa Phật Giáo cũng như văn hóa Dân 
Tộc tại xứ người. 


26 


Chúng ta là những người ty nạn tại xứ này. Đành rằng 
chúng ta phải hội nhập vào văn hóa và làm quen với tôn giáo nơi 
đây. Nhưng đồng thời chúng ta cũng không được phép quên đi 
tiếng mẹ đẻ, Tôn Giáo và Văn Hóa của chúng ta. Một Dân Tộc 
mà không còn ngôn ngữ, văn hóa nữa, tức dân tộc ấy bị đồng hóa 
rồi, không còn trong ý nghĩa hội nhập nữa. 


Giá trị vật chất đã quan trọng, mà giá trị tĩnh thần lại còn 
quan trọng hơn như thế nữa. Vì nếu đời sống vật chất cao mà mực 
sông tỉnh thần thấp sẽ làm cho giá trị của Đạo Đức và Luân Lý 
không còn tôn tại nữa. Ngược lại nếu đời sống tỉnh thần thật dồi 
dào mà phương tiện vật chất lại thiếu sót; như vậy tổ chức sẽ 
không bao giờ phát triển được. Vậy chúng ta có thê nói rằng vật 
chất và tỉnh thần phải gắn bó với nhau như nước với sữa, tâm thức 
và tế bào. Nếu thiếu một trong hai yếu tố ấy thì cơ thể con người 
sẽ không phát triển được. 


10. Triển vọng tương lai 


Nhìn quá khứ để biết hiện tại và nhìn hiện tại để biết tương 
lai. Đó là một định luật tuân hoàn của tạo hóa vậy. 


Đã 10 năm trôi qua, chúng ta có tất cả trong ý nghĩa tri túc 
của nó và chắc rằng 10 năm sau nữa sẽ khác với 10 năm đầu tiên 
tại xứ Đức này rất nhiều. Nếu lấy 10 năm đầu tiên ở xứ người để 
làm chuẩn, chúng ta có thê nói rằng đây là giai đoạn hội nhập, 
làm quen với đời sống tại đây và 10 năm sau mới là 10 năm phát 
triển Phật Giáo tại xứ này. 


Giai đoạn sắp tới là giai đoạn kiên thiệt cơ sở, đào tạo nhân 
lực đề có nơi chôn lê bái thích hợp và có chỗ làm việc công quả 
cho những ai lưu tâm vê Đạo. 


Nhiều người Việt Nam đã phát tâm đi xuất gia và chắc rằng 
còn có nhiều người sắp xuất gia nữa. Có nhiều người Đức cũng đã 


27 


có cảm tình với người Việt Nam, nên đã tìm cách làm quen với 
Phật Giáo. Có nhiều người Đức đã quy y theo đạo Phật. Có nhiều 
học sinh Trung Học và Đại Học Đức đến ngồi thiền, học hỏi giáo 
lý của Phật Giáo Việt Nam nói riêng và Đạo Phật nói chung. Đây 
là niềm vui vậy. 


Như trên chúng tôi đã trình bày Phật Giáo đi vào mỗi dân 
tộc bằng con đường tự nguyện và cũng chính từ điểm này đã có 
rất nhiều người giúp đỡ cũng như hòa nhịp với chúng ta để sống 
chung trong cùng một lý tưởng. Đó là niềm tin nơi Đức Phật, một 
sự giải thoát chính tự mình cởi bỏ mọi sự ràng buộc của thế gian, 
một tình thương vô bờ bến của đắng cha lành muôn thuở luôn kề 
cận bên cạnh. 


Con đường chúng ta đã đi và đã chọn, chúng ta sẽ không lùi 
bước, hãy cố găng lên nhiều hơn nữa, để xứng đáng với đại sự 
này là: 

“Một cây làm chẳng nên non, 

Ba cây chụm lại nên hôn núi cao”. 


Tương lai có vẻ lạc quan. Vì thế chúng ta lại hân hoan tiến 
bước. Hy vọng trên đỉnh núi tương lai kia, chúng ta sẽ bắt gặp 
những hạt minh châu quý giá nhât của cuộc đời. 


Kết luận 


Qua 10 thể tài của 10 năm Phật Giáo Việt Nam như trên 
chúng tôi đã trình bày hy vọng đây chỉ là một mô thức nhỏ trong 
sự thê tổng quát của 10 năm. Nếu quý vị còn có những thắc mắc 
hoặc những đóng góp ý kiến bổ túc cho phần trên đây, quả là điều 
quý giá vô cùng. 


Mong rằng với tất cả niềm tin vào tương lai và hiện tại 
chúng ta cô găng sẽ đạt thành những ước nguyện như chúng ta đã 
vạch săn đê đi trên con đường từ bị không thù hận ây. 


28 


Lời cuối xin nguyện cầu cho thế giới có một nền hòa bình 
vĩnh cửu, để biến trần gian thành Cực Lạc, để cảnh máu không 
còn đồ, đầu không còn rơi, mà loài người hãy ngồi gần lại với 
nhau như huynh đệ đại đồng. 


Nguyện cầu cho đất nước Việt Nam sớm thanh bình, không 
còn cảnh chém giết, cấu xé với nhau như xưa nay nữa mà hãy lấy 
tình thương để rửa sạch hận thù. Vì chỉ có ân nghĩa mới báo đáp 
được oán thù. Nếu oán thù càng chồng chất thì tình thương sẽ 
không bao giờ được thê hiện. 


Nguyện cầu cho tất cả chúng ta hiện ở nơi đây được “chân 
cứng đá mềm” để chúc nhau như người Do Thái đã chúc nhau 
trong suốt 2. 000 năm xa nước, để mong ngày trở lại đất mẹ thân 
yêu trong bao nỗi nhớ đợi chờ mong. 


Xim thành thật cảm ơn quý Đạo Hữu và quý Phật Tử xa gần 
đã tích cực đóng góp công cũng như của đê ngôi Viên Giác Tự 


bây giờ và mai hậu được thành công viên mãn. 


Nam Mô A Di Đà Phật 


29 


BẢO QUANG NI TỰ 
VÀ CHI HỘI PHẬT TỬ 
VIỆT NAM TY NẠN 
TẠI HAMBURG 


Rennbahn Str. 167 
D. 2000 Hamburg 70 
Tel. 040/652 6124 


Vào cuối năm 1984, do nhân duyên Ni Sư Thích Nữ Diệu 
Tâm đến định cư tại thành phố Hamburg, Chi Bộ Phật Giáo Việt 
Nam Ty Nạn tại Tây Đức đề cử Ni Sư nhận nhiệm vụ lãnh đạo 
tinh thần Phật Tử tại địa phương. Chẳng bao lâu sau ngôi Tịnh 
Thất Bảo Quang được thành lập tại khu Jenfeld, và buổi lễ Phật 
đầu tiên được cử hành vào ngày vía Đức Phật Thích Ca Thành 
Đạo 27.1.1985. 


Được biết tại thành phố Hamburg đã có một Chi Hội Phật 
Tử Việt Nam Ty Nạn được thành lập vào năm 1982 và đã có một 
số hoạt động dưới sự lãnh đạo của Hội PTVNTN tại CHLB Đức 
trong nhiều lãnh vực Phật sự, văn hóa, xã hội v.v... Trung bình 2 
hay 3 tháng Đại Đức Thích Như Điển đến Hamburg một lân đề cử 
hành lễ Phật cho đồng bào Phật Tử tại đây. 


Và sau một thời gian vào tháng 4/1985 Ban Hộ Trì Tam 
Bảo được thành lập và hợp tác với Chi Hội Phật Tử nên có thuận 
duyên mới là có 1 vị Tu sĩ hướng dẫn trực tiếp nên hoạt động Phật 
sự tại địa phương ngày càng phát triển thêm, điển hình như: 

- Hàng tháng có ít nhất một buổi lễ Phật định kỳ vào chủ 
nhật cuối tháng và 2 lần lạy Hồng Danh Sám Hối vào 14 và 29 âm 
lịch. 


30 


- Tổ chức các buổi lễ truyền thống của Phật giáo và của dân 
tộc như: Tết Nguyên Đán, lễ Phật Đản, Vu Lan được tổ chức rộng 
rãi có phần văn nghệ quy tụ 700, 800 người tham dự. 

- Tổ chức Thọ Bát Quan Trai mỗi cuối tuần suốt trong mùa 
An Cư Kiết Hạ. 

- Tổ chức các lớp học Phật pháp, Chuông mõ, Tọa thiền 
S VÀ: 

- Tổ chức các hoạt động xã hội như thăm hỏi người bệnh, 
người già, tô chức các buổi tang ma quan ché, hay cưới hỏi v.v... 

- Quan hệ với các tổ chức Phật giáo khác như Phật giáo Tây 
Tạng, Phật giáo Đức, Tích Lan để trao đổi kinh nghiệm sách tấn 
tu tập. 


Tịnh thất Bảo Quang sinh hoạt đến cuối năm 1987 thì địa 
điểm trở nên quá chật hẹp vì Phật sự càng lúc càng nhiều, nên Ni 
Sư Diệu Tâm kêu gọi Phật tử đóng góp để dời vê địa điểm mới 
thuận tiện hơn ở đường Rennbahnstr và đổi tên là Bảo Quang Ni 
Tự. 


Đặc biệt trong dịp này Phật tử tại chùa Bảo Quang được hân 
hạnh cung nghĩnh tôn tượng Đức Bồn Sư và chiếc mõ lớn từ Việt 
Nam do chư Ni trong Ni Bộ Bắc Tông GHPGVNTN và Phật học 
Ni Viện Nha Trang gởi sang. Đồng thời chùa Bảo Quang cũng 
nhận được I chuông lớn do Hòa Thượng trụ trì chùa Tuyền Long 
thuộc hệ phái Chân Ngôn Tôn Phong Sơn từ Nhật Bản gởi tặng. 
Tôn tượng Bồn Sư và những Pháp bảo trên được thờ tại chùa thật 
tôn kính. 


Địa điểm rộng rãi hơn, chánh điện tôn nghiêm, Phật tử lui 
tới chùa rộn rịp hơn. Tuy vậy tại chùa nếp sống quy củ như các 
chùa ở Việt Nam vẫn được duy trì, vẫn ngày 4 thời khóa tụng, từ 

công phu khuya, đến cúng ngọ, thí thực cô hồn và Tọa thiền vào 
buổi tối. 


3l 


CÂU CHUYỆN 
MƯỜI NĂM. 
HỘI PHẬT TỬ 


Ngày 30.4.1975 đánh dấu những giao động lớn nhất của 
những người Việt Nam đang du học tại Đức. Trong khi những 
người chống Cộng đang hoang mang, sửng sốt trước biến cô lớn, 
thì những người theo Cộng lại hồ hỡi, vui mừng. Một số khuôn 
mặt tay sai đội lốt len lõi vào các phong trào sinh viên trước đây 
dần dần lộ mặt. “Hội Đoàn Kết của Cộng Sản được chính thức ra 
mắt và đưa một phái đoàn đi giải độc tại các địa phương, đồng 
thời đòi hỏi các Hội Đoàn khác phải giải tán để nhập vào Hội của 
họ. 

Trong tình hình này, phong trào Phật Giáo tại Tây Đức hoàn 
toàn bị tiêu diệt. 

về phía Cộng Sàn, một mặt họ vuốt ve những anh chị có 
thành tích hoạt động nhưng không đứng về phía họ, mặt khác 
đồng thời đưa ra những hình thức dọa nạt như thư nặc danh hoặc 
hung hăng như phong trào đốt sách “đồi trụy” tại các thư viện Hội 
địa phương. 

Tuy thế một số Hội địa phương vẫn giữ được lập trường: Ở 
Bắc Đức 3 Hội Kiel, Hannover và Berlin hợp tác hỗ trợ làm việc 
và lên tiếng chống lại Hội Đoàn Kết. 


Tình hình mới êm dịu một phần, trong lòng vừa mới an ồn 
một ít; thì chúng tôi biết tin Đại Đức Thích Như Điển muốn sang 
Đức để tiếp tục nghiên cứu về Giáo Dục sau khi theo học Cao 
Học tại Nhật Bản. 


Gặp lại Thây, tôi gặp lại một người bạn cũ, nhưng tôi cũng 
gặp lại một vị Tăng sĩ trẻ đây nhiệt huyết, nhiêu kinh nghiệm sinh 
hoạt không những chỉ ở Việt Nam mà còn ở Nhật Bản nữa. 


32 


Nhưng còn quý hơn nữa là tôi đã gặp được một con người giản dỊ, 
sẵn sàng chấp nhận mọi sự trở ngại. 


Trong khi Thầy mùa đông không đủ tiền để mua một đôi 
găng tay, phải dùng 2 túi ny-lông của siêu thị để bọc cái ghi-đông 
xe đạp; thì năm cơm rong biển theo lối Nhật Bản được Thầy sửa 
soạn đề phân phát cho anh em trong buổi thê thao cuối tuần đậm 
thắm tình người. 


Trong khi Thầy đi học Đức ngữ, cuối tuần đi làm thêm 
kiếm tiền sống; thì chúng tôi liên lạc sửa soạn: các buổi lễ Cầu 
An, những cuộc thảo luận về tình hình tôn giáo được tổ chức lần 
lượt mọi nơi. 


Đầu năm 1978, Thầy về Hannover ghi danh vào Phân khoa 
Giáo Dục. Nửa năm sau “Hội Sinh Viên & Kiều Bào Phật Tử Việt 
Nam tại Tây Đức” ra đời. Buổi lễ ra mắt được tô chức trong ngôi 
Niệm Phật Đường Viên Giác, trong một phòng khách rộng độ 16 
mét vuông làm nơi chánh điện thờ Phật và 1 phòng ngủ cho Thầy 
độ 10 mét vuông. Tiền thuê là 170 Đức Mã, mà chúng tôi chỉ kêu 
gọi đóng góp được có gần một nửa. Ôi, những con sỐ khiêm 
nhường, nhưng đồng thời đánh dấu cho một bước tiến không 
ngừng của Phong Trào Phật Giáo tại Tây Đức. Cho nên hôm nay 
đứng nhìn chánh điện lớn gấp 10 lần chánh điện ngày trước, 
chúng tôi vẫn hãnh diện khi nghĩ về ngôi chánh điện đầu tiên. 


— Niệm Phật Đường Viên Giác càng ngày càng mở rộng: tiếp 
đên là thuê thêm một căn phòng đôi diện lớn gân 30 mét vuông đê 
đời chánh điện về đó cho được trang nghiêm hơn. 


Lễ Trung Thu đầu tiên được tổ chức ngoài sân gạch của 
chùa gồm có 20 em bé Việt Nam tham dự. Tôi còn nhớ cái ngày 
mà anh Ð. hát bài “Rước đèn Trung Thu”, còng lưng đi theo các 
em bé rước đèn để các em không thấy sự cao thấp khác biệt, anh 


33 


Ð. thì kê chuyện chú Cuội, kê cả đên 3, 4 lân mây em mới hiệu 
muôn nói chuyện øì... 


Rồi lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, Tết Nguyên Đán... mỗi lần như 
Vậy SO Với con số Phật Tử tham dự ngày nay không đáng kê (lần 
đầu 500 người, lễ Phật Đản lần thứ nhì độ 1.000 người) nhưng 
mỗi lần như vậy là anh em về chùa để sửa soạn kỹ thuật cả đến 2 
tuần lễ trước. Phương tiện thì gần như không có gì cả; chỉ có tắm 
lòng và tình cảm anh em mà tạo nên sáng kiến giúp vượt qua mọi 
trở ngại. Thậm chí cả gia đình kéo nhau về chùa đề làm công quả. 
Hình ảnh 2 bé Danh, Duy dẫn nhau đến Ban Tổ Chức lễ để xin 
chia chỗ ngủ sao dễ thương lạ: trong túi mỗi em chỉ có I bàn chải 
đánh răng; vì ba của em phải còn đi phát mền, mẹ em còn ở trong 
bếp đề sửa soạn cho bữa cơm chay ngày mai.. 


Rồi mùa Giáng Sinh 78/79 Tiểu Bang Niedersachsen bắt 
đầu nhận 1.000 người Đông Dương đầu tiên, Thầy và anh em, 
người xin nghỉ hè, người bỏ học kéo nhau về Trại Đất Lành 
(Friedland) làm thông dịch, giúp đỡ đồng bào. Càng ngày Hội 
Phật Tử càng được nhiều người biết đến. Tuy Niệm Phật Đường 
không lớn: mỗi lần có Đại Lễ là phải lễ Phật từng đợt, không có 
cây đa, cũng không có mái che cong; nhưng đã trở thành bóng 
mát che chở tâm hồn người ty nạn xa Xứ. Về phía người Đức, 
chúng ta cũng được họ để ý đến nhiều hơn: nào báo chí phỏng 
vấn, nào truyền hình đến thăm. Cao điểm nhất là nhờ sự ngoại 
giao khéo léo, Bộ Nội Vụ Liên Bang hứa sẽ giúp cho chùa một sô 
tiền đề trang trải tiền thuê một ngôi nhà lớn để làm chùa cho hợp 
với nhu cầu mới. 


Mùa Xuân năm 1981, chúng tôi tìm ra một ngôi nhà ở 
Eichelkampstr. để thuê. Nói đúng hơn đó là một cái kho chứa sản 
phẩm của một hãng kim khí và một ngôi nhà nhỏ để ô ông gác-dan 
ở. Ngày Thầy và tôi đến xem thử, thấy cửa số cái mắt cái còn, sàn 
xi-măng lồi lõm, tôi rùng mình. Rùng mình hơn nữa là khi nghe 
giá thuê nhà đến 3.000 Đức Mã chưa kể tiền điện, nước. Làm sao 


34 


mà trang trải nồi, tuy có Bộ Nội Vụ giúp đỡ nhưng còn bao chỉ 
phí khác. Khi thây nét mặt lo lăng của tôi, Thây cười hiên hòa: 
việc chùa rôi sẽ có Phật độ... Quả thật niêm tin có thê dời núi, lâp 
sông. 


Còn 3 ngày nữa là Đại Lễ Phật Đản và An Vị Phật tại chùa 
mới mà tắm thảm trong chánh điện vẫn chưa lót. Khi người thợ 
lót thảm Đức đến nhìn căn phòng lắc đầu và không chịu làm nữa. 
Anh H., một thanh niên Thiên Chúa Giáo, kéo tay tôi: mình tự 
làm đi. Không tự làm thì cũng không được, nước cùng thì cũng 
phải liều: chúng tôi bắt tay vào việc. Mỗi người một tay, lúc đầu 
còn vụng về, càng về sau càng thiện nghệ. Chị Tr. (Mũnchen) nói 
đùa: tôi nghe về anh nhiều, không ngờ hôm nay gặp anh lại mới 
biết anh có nghề trải thảm. Ngay cả Bác H.H., từ Canada đến dự 
lễ An Vị Phật cũng vào, cũng trải, cũng dán, cũng cắt. Ngồi ôn 
chuyện cũ, tôi còn thấy rõ những bàn tay mềm dịu của các chị, 
bàn tay học trò của các anh; những bàn tay chưa bao giờ cầm đến 
cái dao cắt thảm. Vậy mà sao nét dao vẫn ngọt, đường cắt vẫn 
thắng: Phật độ hay lòng tin đã hướng dẫn nét dao cắt đi sợi dây 
phiền não trên tắm thảm?... Không làm sao kế hết tâm tư của 10 
năm sinh hoạt, những rung động tình người trong thập niên vừa 
qua. Nhưng cái hình ảnh lui cui bên anh bạn Thiên Chúa Giáo 
cùng nhau trải thảm chánh điện chùa Viên Giác, làm tôi thấy TỐ 
ngôi chủa không những là mái ấm cho người con Phật, mà còn là 
nơi nương tựa hồn Dân Tộc nhất là trong giai đoạn ăn nhờ ở đậu 
quê người nầy. 


Năm 1988 chúng ta bước vào giai đoạn mới: Khởi công xây 
cất ngôi chùa Việt Nam tại Tây Đức. Ôn lại quá khứ để nguyện 
mỗi chúng ta là I viên sỏi nhỏ, góp thành tảng đá lớn dựng lên 
mái chùa che chở hồn Dân Tộc Việt Nam. 


Thị Minh Văn Công Trâm 


35 


NIỆM PHẬT ĐƯỜNG LINH THỨU 
VÀ 
CHI HỘI PHẬT TỬ VIỆT NAM TY NẠN 
TẠI BERLIN 


Thay vì viết và trực tiếp giới thiệu những hình ảnh sinh hoạt 
Phật sự của cộng đồng Phật Tử Việt Nam ty nạn tại Bá Linh qua 
hoạt động của Chi Hội Phật Tử. Chúng tôi xin được phép giới 
thiệu với quý độc giả xa gần những buổi lễ Phật cũng như những 
người đầu tiên thiện chí đã tham gia đóng góp tạo nhân duyên 
lành để có được thuận duyên của ngày hôm nay. Xin mượn hình 
thức này để nói lên lòng tri ân sâu xa của chúng con đối với Thầy 
đã nhiều năm tháng hy sinh hướng dẫn, dìu dắt và gây dựng cho 
cộng đồng Phật Tử Bá Linh cũng như không quên công lao thành 
tâm thiện chí của anh Nguyễn Tân Đức, Phạm Công Hoàng, Đinh 
Ngọc Bình, anh chị Phạm Trần Công, Lê Thị Như, Chị Thúy, 
Nonnenmann Phan Duy Phương, vì những lý do nghề nghiệp, gia 
đình v.v... hiện nay đã không còn sinh hoạt chung nữa. Nhưng 
những công quả Phật sự từ thuở ban đầu là những duyên lành cho 
nhịp câu tiếp nối đến ngày hôm nay. Những trang tiếp nối chúng 
tôi lần lượt trình bày từ những buôi lễ đầu tiên đến khi Chi Hội 
được thành hình và từng giai đoạn chuyển mình thay đổi màu sắc 
sinh hoạt. Cuối cùng là phần giới thiệu hình ảnh sinh hoạt. Vì 
phạm vi số trang viết và số hình ảnh bị giới hạn nên chúng tôi chỉ 
viết và trình bày tóm lược tượng trưng- nên chắc chắn rằng sẽ có 
rất nhiều sơ sót xin quý vị độc giả niệm tình hỷ xả cho. Riêng có 
vị nào muốn tìm hiểu kỹ lưỡng hơn xin vui lòng đọc lại các bài 
viết của Thầy “Đường không biên giới” hoặc trong các trang tin 
tức sinh hoạt trong báo Viên Giác hoặc liên lạc trực tiếp VỚI 
chúng tôi. 


36 


Buỗi lễ Phật đầu tiên 

Vào giữa năm 1976 những người Việt ty nạn đầu tiên được 
chính phủ Đức thâu nhận vào định cư tại địa phương Bá Linh và 
những đợt kế tiếp cuối năm 1977. Trong thời gian này số người 
Việt ty nạn khá đông đảo khoảng 300 người. Mặc dầu đa số theo 
đạo Phật, nhưng không có ai nghĩ đến việc thành lập một đoàn thê 
Phật Tử đề cùng nhau sinh hoạt về lĩnh vực tín ngưỡng của mình. 
Có lš phần lớn gặp khó khăn nhiều trong việc ổn định cuộc sống 
mới cũng như không có ai có đủ khả năng hướng dẫn, lãnh đạo. 
Tuy nhiên có những việc có thể giúp đỡ lẫn nhau là những việc 
quan trọng như câu siêu, cầu an cho thân nhân thì giúp nhau giới 
thiệu đến chùa Khánh Anh bên Pháp. Hoặc . những người mới đến 
được những người quen đường quen lối dẫn đến chùa Tích Lan 
(xin xem Đường Không Biên Giới trang 92-97) đề thắp hương lễ 
Phật. Việc tương trợ trong lĩnh vực tinh thần chỉ có thế. 


Mãi cho đến ngày 25, 26, 27 tháng I1 năm 1977, Hội Ái 
Hữu Sinh Viên Việt Nam tại Bá Linh tổ chức trại họp bạn cùng 
sinh hoạt chung với các Hội đoàn phụ cận như Kiel, Hannover 
đồng thời với thời gian này Thầy Viên Giác mới từ Nhụt qua đã 
đi khắp. nơi trên nước Đức nơi nào có người Việt ty nạn thì được 
Thây đến trước là thăm viếng và ủy lạo tinh thần đồng bào, sau là 
tìm hiểu sự sinh hoạt trước khi thành lập tổ chức Phật Giáo Việt 
Nam trên xứ người - Và Bá Linh là một trong những nơi được 
Thầy đặt chân đến — Nhân dịp này Ban Tổ Chức đã thỉnh Thầy 
làm chủ lễ buổi lễ cầu: an cho đồng bào Việt Nam tại khắp nơi ở 
hải ngoại cũng như quốc nội và cầu siêu cho những hương linh tử 
nạn trên bước đường tìm tự do — Đây là buôi lễ đầu tiên tuy đơn 
sơ giản dị về mặt hình thức nhưng trong tâm hồn của những 
người ty nạn trên xứ người là cả một khung cảnh trang nghiêm 
chí thành khó quên. 


37 


Buỗi lễ Phật lần thứ hai 

Buổi lễ Phật lần thứ hai được tô chức vào thời gian ngày 27, 
28 tháng 1 năm 1979 vào địp Hội Ái Hữu Sinh Viên và Kiều Bào 
tại Bá Linh cùng chung với các Hội Đoàn vùng phụ cận Kiel và 
Hannover tổ chức đêm văn hóa Tết Kỷ Mùi. Nhân dịp này Ban 
Tổ Chức cung thỉnh Đại Đức làm chủ lễ cầu an đầu năm và thuyết 
giảng về ý nghĩa dân tộc và đạo pháp. Hôm sau Đại Đức được 
Ban Tổ Chức hướng dẫn đến các trại ty nạn của Hồng Thập Tự tại 
Hohenzollerndamm 55 và trại DRK Lasser Str. 33-36 nơi có 
nhiều người ty nạn vừa được thâu nhận vào định cư, để viếng 
thăm và ủy lạo tinh thần đồng bảo. 


Nhân dịp này Đại Đức cũng bày tỏ cho đồng bào Phật Tử 
biết rằng sẽ xúc tiến việc thành lập Hội Phật Tử và kêu gọi đồng 
bào Phật Tử hãy tích cực sốt sắng tham gia và đóng góp để phát 
huy tỉnh thần dân tộc và đạo pháp trên xứ người. Kê từ đó những 
người thiện chí đầu tiên đề theo lời kêu gọi trực tiếp tham gia vào 
công tác vận động cho tô chức Phật Giáo tại Tây Đức gồm có anh 
Nguyễn Tấn Đức, anh Đinh Ngọc Bình, anh Phạm Công Hoàng, 
anh Nguyễn Hữu Lộc tham dự những buổi hội thảo quan trọng 
trong những ngày lễ Vu Lan 78. Hội thảo thành lập Ban Vận 
Động và ngày bầu Ban Chấp Hành lâm thời của Hội Phật Tử tại 
Braunschweig cũng trong năm ấy. 


Công tác Phật sự đầu tiên của Bá Linh đảm trách là: 

- Thông báo phổ biến rộng rãi tại Bá Linh ngày lễ Phật Đản 
cũng như ngày lễ ra mắt Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên và Kiều 
Bào Phật Tử Việt Nam tại Cộng Hòa Liên Bang Đức. 

- Tổ chức và vận động đồng bào về tham dự lễ đông đảo. 

- Nhận lãnh công tác vẽ phông cảnh hậu trường, trang trí và 
tập dợt văn nghệ để ủng hộ cho đêm văn nghệ kính mừng Phật 
Đản Sinh đầu tiên được tổ chức tại Tây Đức. 


Trong thời gian tiến hành các công tác kê trên, Ban Vận 
Động được bà con Phật Tử ủng hộ mạnh mẽ, nhiệt tình như gia 


38 


đình Bác Vũ, gia đình anh chị Công Như, gia đình Bác Tám Minh 
và các anh chị em bạn trẻ. Không ngờ những công việc này lại 
thành nhu cầu sinh hoạt đều đặn môi cuôi tuần tại Cư xá Sinh 
Viên Eichelkamp. Buổi sáng 9 giờ tất cả mọi người tập họp lại tập 
hát hợp ca các bài Phật Giáo Việt Nam, Trầm Hương Đốt, Việt 
Nam Việt Nam. Buổi trưa dùng cơm chung, sau đó tập múa đũa, 
múa sập. Về các Bác thì may đồ cho Ban Văn Nghệ. Từ đó trở đi 
thành Ban Văn Nghệ chính thức của Hội Phật Tử. 


Buổi lễ Phật lần thứ ba | 

Buổi lễ Phật lần thứ ba và cũng là buổi lễ đầu tiên được tổ 
chức với danh nghĩa của Hội Phật Tử. Nhân duyên có được buổi 
lễ này là Hội Phật Giáo Jodo Zentrum tô chức buổi triển lãm tranh 
vẽ của Thiền sư Hin Wan người Đài Loan sáng tác được tổ chức 
vào ngày 27.10.1979 mời Thầy và Hội Phật Tử, Ban Hộ Trì cũng 
như đồng bào Phật Tử tham dự. Nhân dịp này chị Thúy 
Nonnenmann đã đề nghị tổ chức buổi lễ và thuyết giảng cho đồng 
bào Phật Tử và chị cũng đã liên lạc hỏi mượn chánh điện chùa 
Frohnau để làm chỗ hành lễ. Sau khi phố biến thư mời lý do có 
Thây về và đại diện Hội Phật Tử cùng Ban Hộ Trì Tam Bảo, cũng 
mong muốn gặp gỡ đông đảo đồng bào trong buổi lễ. Chúng tôi 
đã liên lạc với tất cả các trại ty nạn Lasser Sữ, 
Hohenzollerndamm, Wannsee, Reinickendorf Wedding, Steglitz, 
Charlottenburg. Các anh chị em Sinh Viên, các Thông dịch viên 
đang giúp đỡ bà con trong trại đã giúp Ban Tổ Chức bằng những 
phương tiện đưa đón đồng bào đến tham dự lễ. Hôm đó sô người 
đến tham dự lễ trên 200 người, đây là lần đầu tiên số người đến 
tham dự lễ tại chùa Frohnau đông hơn cả những ngày lễ lớn của 
chùa tổ chức. Sau buổi lễ Thây đã giới thiệu Hội Phật Tử, Ban Hộ 
Trì cũng như các hội viên chính thức của Hội Phật Tử đang cư 
ngụ tại Bá Linh với đồng bào và Thầy cũng trình bày mục đích 
hoằng pháp tại xứ người. Trong buổi lễ này ngoài sự thành công 
về tinh thần kê trên thì trong phần câu chuyện đạo mọi người thảo 
luận và đồng ý cùng nhau tô chức rộng lớn cho đồng bào về tham 


39 


dự những ngày lễ lớn được tô chức tại Hannover và tham dự các 
buổi lễ tại Bá Linh do Thầy về hướng dẫn. 


Mỗi năm có từ 3 đến 5 lần có Thầy chủ lễ và thuyết giảng. 
Địa điểm hành lễ là chùa Frohnau qua sự liên lạc của anh Thị 
Hiện Nguyễn Hữu Lộc và các ngày sinh hoạt đều đặn mỗi cuối 
tuần vẫn được duy trì tiếp tục, đến hè 81. 


Giai đoạn Chi Hội Phật Tử được thành hình 

Mùa hè 8§I1 sau khi tham dự đóng góp đêm văn nghệ lạc 
quyên yếm trợ con tàu Cap Anamur do Hội Người Việt Ty Nạn 
tại Bá Linh tổ chức. Chúng tôi đang chuẩn bị tập đợt văn nghệ 
chuẩn bị cho kỳ Đại Lễ Vu Lan thì có một số Phật Tử mới qua từ 
các trại ty nạn Palawan, Bidong trong đó có anh Thị Lực Nguyễn 
Long Phi, Chị Tâm Bạch Huyền Đan và các đoàn sinh khác đang 
sông trong trại Lassenstr và trại Wansee đến sinh hoạt chung. 
Nhận thấy tình hình nhân sự tương đối đông, chúng tôi tổ chức 
một buổi hội thảo và dựa vào nhân lực hiện có đi đến phần kết 
luận như sau: Nên có thêm những sinh hoạt cho thanh thiếu niên 
về các bộ môn văn nghệ, thể thao vào ngày thứ bảy và sinh hoạt 
của C1a Đình Phật Tử vào ngày chủ nhật, tạm thời thành lập một 
Ban Điều Hành với thành phân như sau: 


Chi Hội Trưởng : Nguyễn Hữu Lộc Pd Thị Hiện 

Chi Hội Phó : Phan Duy Phương Pd Nguyên Hương 
Thư Ký : Nguyễn Long Phi Pd Thị Lực 

Thủ Quỹ : Nguyễn Thanh Hải Pd Thiện Sơn 


Ủy viên Văn Mỹ nghệ: Lý Trường Kính 

Ủy viên sinh hoạt GĐPT: Trần Huyền Đan Pd Tâm Bạch 
Ủy viên Thể thao : Phan Pao Sỹ Pd Thiện Cư 

Ủy viên Liên lạc : Nguyễn Văn Quang 


Trọng tâm công tác của Ban Chấp Hành Chi Hội được phân 
chia như sau: Anh Thị Hiện Nguyên Hữu Lộc và Phan Duy 
Phương (Nguyên Hương) chịu trách nhiệm tô chức đưa đón đông 


40 


bào về tham dự tất cả những ngày lễ quan trọng do chùa Viên 
Giác và Hội Phật Tử tổ chức đề tạo phương tiện và cơ hội cho 
đồng bào về chùa lễ bái, nghe thuyết giảng, học giáo lý v.v.. . tÔ 
chức những buổi lễ Phật tại chùa Frohnau Tích Lan do Thầy về 
hướng dẫn. Anh Thị Lực Nguyễn Long, Phi thành lập tủ sách Phật 
Tử cho đồng bào mượn đọc để trau giồi thêm kiến thức căn bản 
Phật Giáo. Anh Thiện Cư Phan Pao Sỹ đảm trách việc quy tụ các 
thanh thiếu niên để thành lập 2 đội túc cầu (A. thanh niên, B. 
thiếu niên), cố gắng duy trì sinh hoạt đều đặn cuối tuần vào ngày 
thứ bảy, trường hợp có đấu giao hữu hoặc tranh giải thì ngoại lệ 
vì ngày chủ nhật dành cho sinh hoạt văn nghệ của Gia Đình Phật 
Tử do chị Tâm Bạch Huyền Đan và anh Lý Trường Kính đảm 
trách. 


Chương trình sinh hoạt được đặt ra như sau: -Thời gian bắt 
đầu 14 giờ lễ Phật - lễ Đoàn - Phật pháp chương trình sơ hướng 
thiện — văn nghệ - tập các bài hát đạo gồm các bài nghỉ lễ và bài 
sinh hoạt — 15 phút tự trị đội sau đó sinh hoạt trò chơi nhỏ, dây 
thân ái bế mạc 18 g1Ờ. về phương diện tổ chức tạm thời chị Tâm 
Bạch đảm trách Liên Đoàn Trưởng. Đoàn trưởng nam anh Lộc 
thanh và thiếu chung một đoàn vì chỉ có 2 đội — Đoàn nữ chị Kim 
Bình chỉ có 2 chúng 1 thanh và I thiếu - Đoàn Oanh Vũ chỉ có 2 
đàn nữ do chị Bích Thoa đảm trách - Địa điểm sinh hoạt thê thao 
dùng sân vận động của trường Trung học Halemweg — Sinh hoạt 
GĐPT thì mượn phòng sinh hoạt của nhà thờ Tin Lành 
Zuckerdamm do Hội Người Việt đứng tên mượn hộ. 


Phần trên BCH Chi Hội đã tường trình trong phiên họp 
BCH Hội Phật Tử 24.10.81 tại chùa Viên Giác và được chấp 
thuận cho Bá Linh thành lập Chi Hội. Tất cả các bộ môn sinh hoạt 
kế trên vẫn được tiếp tục duy trì và phát triển. Ngoại trừ sinh hoạt 
của GĐPT, sau một thời gian sinh hoạt chừng một năm phải giải 
tán. Tuy thiện chí nhiệt tâm của tuôi trẻ có thừa nhưng khó khăn 
không có địa điểm sinh hoạt định kỳ không khắc phục được. Thời 
gian đầu nhà thờ cho mượn nhưng càng về lâu họ thấy sinh hoạt 


4I 


càng ngày càng đông đảo và ồn ào không thích hợp với nơi yên 
tịnh của nhà thờ, lý do thứ hai là thỉnh thoảng nhà thờ cũng có tổ 
chức sinh hoạt cuối tuần nên họ không cho mượn tiếp tục. Sau đó 
chị Thúy Nonnenmann, người ngoại giao rộng quen nhiều đã giúp 
đỡ liên lạc mượn nhiều chỗ khác như Halle thể thao, nhà thờ 
Thiên Chúa v.v... Nhưng sau nhiều lần bị gián đoạn sinh hoạt nên 
chỉ một năm sau GĐPT phải giải tán trở lại sinh hoạt bất định kỳ 
tùy theo nhu cầu cần thiết chung như những hội đoàn khác. 


Phần trên chúng tôi đã trình bày sơ lược từ lúc ban sơ đến 
khi Chi Hội được thành hình. Tóm tắt lại Chi Hội Bá Linh trong 
giai đoạn đầu chỉ đặt trọng tâm sinh hoạt thanh thiếu niên trong 
nội bộ, ngoài các công tác Phật sự quan trọng chung tổ chức tại 
chùa Viên Giác thì các công tác còn lại là yêm trợ các Hội Đoàn 
trong những kỳ tổ chức văn hóa, từ thiện v.v... lúc bấy giờ vì 
chưa có ai đủ khả năng đảm trách Ban Xã Hội nên những công tác 
quan trọng như ma chay, cầu siêu, cầu an v.v... Thầy phải bận 
rộn rất nhiều đi tới đi lui để phục vụ cho đồng bào hoặc ngược lại 
Chỉ Hội phải tổ chức đưa đón về chùa. 


Ban vận động thành lập Niệm Phật Đường 

Sau buổi lễ Phật vào đầu năm 83 tại chùa Frohnau cũng như 
mỌI lần, Thầy thuyết giảng về sự lợi ích của Pháp Bảo, nhứt là Bá 
Linh cần phải có một ngôi Niệm Phật Đường đề có chỗ cho đồng 
bào Phật Tử thường xuyên tụ tập, lễ bái, học đạo, để có thê tự 
giúp đỡ lẫn nhau, học thêm nghi thức chuông mõ, sám hối v.v... 
mọi người đã đồng ý hứa sẽ đóng định kỳ khi nào tìm mướn được 
nhà chắc chắn. Hôm đó số người ghi danh đóng định kỳ là 38 
người số tiền khoảng 800 DM và hẹn một tuần sau tất cả những 
người tình nguyện ghi danh đóng định kỳ sẽ tổ chức một buổi họp 
và bầu Ban Vận Động thành lập Niệm Phật Đường. Phiên họp 
được tổ chức tại văn phòng cố vấn những người ty nạn Đông 
Dương của cơ quan DRK tại Steglitz từ 16 giờ đến 22 giờ... 


42 


Sau hơn 3 tiếng đồng hồ. thảo luận đồng ý đi đến thảo luận 
chung bầu một Ban Liên Lạc gồm có ông Mã Văn Yên, ông Phạm 
Ngọc Đảnh, anh Nguyễn Hữu Lộc và một thư ký anh Nguyễn 
Tăng Anh. Giá tiền mướn nhà được quy định theo số tiền định kỳ 
do bà con hứa đóng góp được chia ra tiền mướn nhà từ 500 đến 
600 DM số còn lại để chỉ cho các khoảng điện nước v.v... còn 
các phụ chi khác như nhang, hoa, đèn v.v... thì dựa vào số tiền 
cúng dường bất định kỳ. Căn nhà được mướn phải là căn nhà cũ 
giá rẻ nên để có đủ phòng làm chánh điện, phòng sinh hoạt, nhà 
bếp, vệ sinh v.v... thuận với sự giao thông có U Bahn và Bus đề 
cho bà con dễ dàng đi tới, từng trệt đề mỗi khi có lễ bà con đến 
đông không phải đi lên đi xuống cầu thang làm phiền những 
người chung quanh, tránh tình trạng bị lối xóm kiện thưa phải dọn 
chùa. Tất cả mọi người trong phiên họp đều có bổn phận tìm 
kiếm. Ai tìm được thì báo cho Ban Vận Động với thành phần kế 
trên. 


Bá Linh là thành phố đất hẹp người đông, tìm được căn nhà 
như điều kiện bà con đặt ra quả là một trách nhiệm nặng nề và 
khó khăn. Đặc biệt trong phiên họp hôm đó có Đạo hữu Diệu 
Nhứt Lâm Thúy Liễu đã tình nguyện cho mượn một phòng trong 
nhà riêng tại đường Schulstr. 30 — 1000 Berlin 65 để tạm thời làm 
chỗ cho bà con đến cùng nhau tụng kinh, sám hối v.v... để cầu 
nguyện cho Ban Vận Động sớm đạt được thành quả chưng, căn 
phòng này chỉ dung chứa được tối đa 15 người. Còn những buổi 
lễ do Thầy về hướng dẫn vì có đông người về tham dự nên vẫn 
tiếp tục mượn chùa Frohnau, mọi người tán thán thành tâm thiện 
chí của Đạo hữu Diệu Nhứt. Kê từ đó nhà của Đạo hữu được gián 
tiếp coi như là trụ sở sinh hoạt của đồng bào Phật Tử. Không ngờ 
sau này chỗ đó lại tạo duyên cho lớp học giáo lý khóa 1 mà thành 
phần tham dự gần 50 người. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực cố gắng 
trong việc tìm kiếm nhà nhưng phải 3 năm sau Phật Tử Bá Linh 
mới có Niệm Phật Đường Linh Thứu. 


43 


Vào giữa tháng 10 năm 1985 cũng như mọi lần, khi Thầy về 
làm lễ và thuyết giảng cho đồng bào, chúng tôi đều thông báo 
rộng rãi khắp nơi và mượn chánh điện chùa Frohnau làm nơi hành 
lễ. Đặc biệt kỳ này, chúng tôi mượn chùa Đức tại đường 
'Wulfstr.6 — 1000 Berlin 4I là trụ sở sinh hoạt của Hội Phật Giáo 
Đức (Deutsche Buddhistischen Gesellschaft). Đây là buổi lễ Phật 
đầu tiên của Phật Tử Việt Nam tại Bá Linh có sự tham dự của 
Phật Tử Đức. Đại diện cho Hội Phật Giáo Đức có ông Hội 
Trưởng Tiến sĩ Zuther Roloff, ngoài hai vị này còn có 2 Phật Tử 
Đức tu theo pháp môn Tịnh Độ Việt Nam đó là ông Thanh Ba 
Guenter Haefele và ông Từ Xứng Roland Berthold. Ngoài Phật 
Tử Đức còn có ông Belgern phụ trách ngành Văn Hóa Xã Hội, đại 
diện cơ quan Hồng Thập Tự. Trước khi lễ cử hành Thầy Viên 
Giác đã có đôi lời thay mặt đồng bào Phật Tử Việt Nam tại Bá 
Linh cảm ơn Hội Phật Giáo Đức đã giúp đỡ cho mượn chùa để 
đồng bào tạm thời có nơi tu học. Sau đó ông Hội Trưởng tiến sĩ 
Angermann Bodo thay mặt Hội Phật Giáo Đức đã phát biểu cảm 
tưởng rằng ông rất lẫy làm vui mừng khi thấy Đông và Tây đã 
được gặp nhau nhờ giáo lý của Đức Phật. Sau đó ông Belgern đại 
điện cơ quan Hồng Thập Tự phát biểu cảm tưởng rằng ông rất xúc 
động trong bầu không khí trang nghiêm và đầy thành kính của 
đồng bào Phật Tử Việt Nam và ông nghĩ rằng những hình thức 
sinh hoạt của Phật Giáo là nhu cầu tối cần thiết đối với người Phật 
Tử Việt Nam và ông hứa là sẽ cố găng dùng ảnh hưởng của mình 
để giúp đỡ cho những người Phật Tử Việt Nam sớm có nơi sinh 
hoạt theo nguyện vọng của mình. Đạo hữu Thị Chơn Ngô Ngọc 
Diệp, Tổng Thư Ký của Hội Phật Tử đã thông dịch lời phát biểu 
của ông Hội Trưởng Angermann Bodo và Giáo sư Trực Ngộ 
Phạm Ngọc Đảnh thông dịch lời phát biểu của ông Belgern, đại 
diện cơ quan Hồng Thập Tự Ủy viên Văn Hóa Xã Hội. Nhờ sự 
gặp gỡ và thông cảm này mà sau này Chi Hội Phật Tử đã gặt hái 
được những thành quả khích lệ quan trọng. Trong thời gian năm 
1986 và 1987, tại chùa Đức chúng tôi đã tổ chức lễ định kỳ mỗi 
tháng một lần vào giữa tháng. Trong năm thì có 3 lần Thọ Bát 
Quan Trai, lễ thọ Bồ Tát Giới và lễ Quy Y Tam Bảo cũng như có 


44 


đầy đủ nhân duyên được đón tiếp chư Tăng Ni và đã được nghe 
thuyết giảng. Như Đại Đức Thích An Thiên đến từ Nhụt, Hòa 
Thượng Thích Thiền Định đến từ Pháp, Sư Cô Thích Nữ Trí 
Hạnh (Thụy Sĩ), Thượng Tọa Thích Trí Chơn (Hoa Kỳ), Thượng 
Tọa Thích Bảo Lạc (Úc), tại Tây Đức ngoài Thầy Viên Giác ra thì 
có NI Sư Thích Nữ Diệu Tâm (chùa Bảo Quang), Sư Cô Thích 
Nữ Như Hân, Sư Cô Diệu Ân, Cô Minh Loan (chùa Khánh Hòa) 
và các Chú Thiện Tín, Thiện Sơn, Thiện Nam, Thiện Phước v.v... 


Đúng như lời hứa ông Belgern đại diện DRK đã có lần họp 
về vấn đề xã hội giúp đỡ cho người ty nạn tại Bá Linh ông đã nêu 
ra nhu cầu cần thiết của người Phật Tử Việt Nam, nhờ vậy mà 
Hội Phụ Nữ B. A. C. R.M. đã chỉ giúp cho địa điểm qua sự liên 
lạc của Giáo sư Phạm Ngọc Đảnh. Đến thời gian tháng 2.1987 
chúng tôi có được ngôi Niệm Phật Đường Linh Thứu. Nhờ duyên 
lành Sư Cô Thích Nữ Như Hân đã hoan hỉ nhận lời thỉnh cầu để ở 
lại hướng dẫn tinh thần tu học cho Phật Tử. Đến đây chúng tôi xin 
được trình bày thêm trước khi giới thiệu sinh hoạt của Niệm Phật 
Đường Linh Thứu. Duyên may có được sự liên lạc của Hội Phật 
Giáo Đức (Deutsche Buddhistische Gesellschaft) là nhờ gia đình 
anh Thị Lực Nguyễn Long Phi và chị Tâm Bạch Huyền Đan đã có 
lần tiếp xúc với ông Guata Auster tại tư g1a của ông ở Wansee đại 
diện tổ chức liên hiệp tôn giáo; ông cũng là một Phật Tử Đức và 
giữ chức vụ quan trọng trong hoạt động Phật Giáo tại chùa 
Frohnau Tích Lan. Trong lần tiếp xúc đó, ông đã cho chúng tôi 
xem một tặng phẩm mà ông được trao tặng trong lần tham dự Đại 
hội Phật Giáo Thế Giới. Đó là tấm thê có hình vị tăng Nam Tông 
Bắc Tông biểu tượng PGVN Thống Nhất do phái đoàn PGVN 
trao tặng. 


Trong lần tiếp xúc đó ông Guata Auster với tư cách là Đại 
diện Senat của Bá Linh đã ngõ ý muốn tìm hiểu những sự khó 
khăn hầu có thê tìm cách giúp đỡ cho Phật Tử Việt Nam. Chị 
Tâm Bạch Huyền Đan đại diện cho Chị Hội đã trình bày tình 
trạng số người Phật Tử thì đông nhưng sinh hoạt lễ Phật quá thưa 


45 


thớt, chỉ mỗi khi Thầy về thì mới mượn chánh điện chùa Tích Lan 
tổ chức lễ. Chùa Frohnau cách xa thành phố, lại không tiện di 
chuyền. Phần thì ở trên núi cao các bác lớn tuôi rất vất vá mỗi kh 
đi lễ Phật, nhất là về mùa đông. Vì thê để đáp ứng nhu cầu của 
Phật Tử Việt Nam là làm thế nào để có chỗ gần trong thành phó, 
thuận tiện đi chuyển để Phật Tử có thê thường xuyên lui tới. Sau 
khi ghi nhận ông Guata Auster có hứa sẽ tìm cách giúp đỡ và liên 
lạc sau... Không ngờ ông lại liên lạc với ông Hội Trưởng Hội 
Phật Giáo Đức tiến sĩ Angermann Bodo, người đồng nghiệp với 
anh Phi cùng làm chung sở, đúng là: 

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ 

Vô duyên đối diện bất tương phùng ” 

Cùng là đồng nghiệp, cùng chung tín ngưỡng mà phải sau 
nhiều lần tìm kiếm không ngờ lại nhận được nhau nhờ sự giới 
thiệu của ông Guata Auster. Sau vài lần sinh hoạt định kỳ tại chùa 
Đức, Hội Phật Giáo Đức đã quyết định làm thêm chìa khóa riêng 
giao cho Chi Hội và cho phép Chi Hội có quyền xử dụng bất cứ 
lúc nào cảm thấy cần, coi như chùa của người Việt Nam. 


Viết đến đây, trước khi giới thiệu giai đoạn kế tiếp về NPĐ 
Linh Thứu chúng tôi xin được phép ghi thêm vải lời chân thành 
cảm tạ ông Guata người đã bắt nhịp cầu cho chúng tôi biết đến 
Hội Phật Giáo Đức, cũng như cho Phật Tử Việt Nam ở khắp nơi 
có dịp biết đến sự gặp gỡ của ông và phái đoàn PGVNTN trong 
lần Đại Hội Phật Giáo Thế Giới... Và chúng tôi cũng không quên 
cảm ơn ông Tiến sĩ Hội Trưởng Angermamn Bodo và bà Tiến sĩ 
Phó Hội Trưởng Zuther Roloff cũng như Hội Phật Giáo Deutsche 
Buddhistische Gesellschaft đã tận tâm giúp đỡ cho chúng tôi 
trong thời gian qua. Nhờ sự trợ duyên trợ lực của quý vị mà 
chúng tôi có được thuận duyên của ngày hôm nay. 


46 


Niệm Phật Đường Linh Thứu 
Oldenburgerstr.21 — 1000 Berlin 21 


Trong thời gian sinh hoạt tại chùa Đức, thỉnh thoảng chúng 
tôi cũng có bản qua về việc tìm nơi chốn thành lập NPĐ, nhưng 
không được sốt sắng như giai đoạn đầu. Thứ nhất có lẽ là đã có 
chỗ sinh hoạt tương đối lý tưởng. Thứ hai có lẽ là chúng tôi đã 
vận dụng nhân lực và tâm trí rất nhiều cho những công tác phát 
triển Phật sự trong thời gian đó; nên thời gian tìm kiếm nhà vẫn 
êm ái thầm lặng trôi qua, cho đến một ngày Sư Cô Như Hân cùng 
phái đoàn Chi Bộ gồm có Đại Đức Chi Bộ Trưởng, Ni Sư Điệu 
Tâm, Sư Cô Như Hân, Sư Cô Diệu Ân và Cô Minh Loan đến 
thăm viếng và hướng dẫn khóa tu Thọ Bát Quan Trai Giới và lễ 
định kỳ hàng tháng. Nhân dịp này đồng bào cũng đã thỉnh Sư Cô 
ở lại hướng dẫn tinh thần tu học cho Phật Tử Bá Linh và được Sư 
Cô hoan hỉ hứa khả. 


Ngày 28.03.87 Chi Hội tổ chức phái đoàn 30 người đến 
chùa Viên Giác làm lễ cung thỉnh Sư Cô về Bá Linh. Lễ tác bạch 
và bô xứ được chư tôn Đại Đức Tăng Ni chứng minh. 


Ngày 12.4.87 là ngày lễ định kỳ được tô chức trọng thê vì là 
ngày lễ đầu tiên Bá Linh có được vị lãnh đạo tỉnh thần sau hơn 10 
năm sinh hoạt. Sau đó một tuần, ngày I8.4.87 Chi Hội tổ chức 
một buồi họp mặt mở rộng tại nhà Đạo Hữu Diệu Nhứt Lâm Thúy 
Liễu nhằm mục đích tạo sự quen biết thân mật. Cũng trong buồi 
họp mặt này mọi người quyết định sớm gấp rút tìm nhà để thành 
lập NPÐ bất cứ giá nào, kê cả trường hợp phải qua môi giới. 


Ngày 24.6.87, nhận được tin Hội Hồng Thập Tự đã kiếm 
được nhà nhờ sự giới thiệu của Hội Phụ Nữ B.A.C.LM. Nhân 
duyên kiếm được căn nhà này là nhờ ĐH Trực Ngộ Phạm Ngọc 
Đảnh, hiện là Phó Hội Trưởng Nội Vụ thuộc BCH Hội PTVNTN 
tại Đức. Nhờ ảnh hưởng làm việc trong Văn phòng Cố vấn người 
ty nạn Đông Dương cho cơ quan DRK ở đường Dueppelstr.30 — 


47 


1000 Berlin 4l và đã tìm ra được căn nhà tại Oldenburgerstr qua 
sự giới thiệu của Hội B.A.C.I.M. Sau khi đến nơi mới, mọi người 
thấy căn nhà đã mục nát, âm ướt. Không thể sơn và dán giấy được 
vì ông nước trong tường đã bề rỉ nước lâu năm làm cho tường bị 
mục nát. 


Đây là thành phần được giao phó trách nhiệm: 

- Liên lạc điều động tổng quát nhân lực: Thiện Sơn Nguyễn 
Thanh Hải. 

- Thâu và nhận: tiền và vật liệu được cúng dường cũng như 
mọi chi thu cho việc sửa chữa NPĐ: Thiện Hữu Trịnh Kim Sơn. 

- Bác Năm Hinh sửa chữa và thay các ống nước bị rỉ. 

- Cô Thiện Đạo Nguyễn Thị Tâm đảm trách phần sơn và 
dán giấy. 

- Anh Thị Hiện Nguyễn Hữu Lộc thay dây điện và bắt đèn. 

- Anh Từ Lương Nguyễn Chánh Trực sửa chữa các cửa lớn, 
cửa sô. 

- Bác Diệu Bích tình nguyện nấu cơm cho tất cả những 
người tới công quả. 


Mặc dù hao tốn rất nhiều tâm trí và nhân lực và thời gian 2 
tháng sau mới có NPĐ tương đối khang trang. Sau đó vì căn nhà 
quá nhỏ (diện tích của chánh điện 7m2 x 4m2, một Ni phòng 4m2 
x 5 và 1 căn bếp, và 1 căn nhà phía sau gồm 1 phòng và 1 bếp, 
căn phòng lớn 5m2 x 7m2 dùng làm nơi tiếp tân cúng quá đường- 
sinh hoạt GĐPT), nên phải mượn thêm căn nhà bên cạnh của Hội 
B.A.C.ILM. mỗi khi có lễ định kỳ hoặc tổ chức những khóa tu học 
Thọ Bát Quan Trai do Thầy Viên Giác và Ni Sư Bảo Quang về 
hướng dẫn có nơi chốn cho Phật Tử tu học. 


Thỉnh tôn tượng Bốn Sư 

Tháng 10 năm 87, nhân dịp Thầy về hướng dẫn khóa tu Thọ 
Bát Quan Trai Giới, Thầy đã chỉ dẫn cho cách vận động và thỉnh 
tôn tượng Bồn Sư cao 1,20m kế cả đài sen bằng thạch cao thếp 
vàng, được thỉnh từ Đài Loan. Nhận thấy từ khi có NPĐ Phật sự 


48 


cảng ngày càng nhiều, nhân lực Chi Hội không cáng đáng hết tất 
cả việc đối nội cũng như đối ngoại, nên Sư Cô trụ trì đã thành lập 
thêm một Ban Hộ Trì Tam Bảo đề chuyên lo việc trong NPĐ: 


-Trưởng Ban : Từ Lương Nguyễn Chánh Trực 
-Thư ký : Diệu Minh Lâm Liên Nguyệt 
-Thủ Quỹ : Thiện Hải Trịnh Kim Sơn 
-Ban hương đăng : Thiện Cư Phan Pao Sỹ 

-Ban Hộ niệm : Diệu Nhứt Lâm Thúy Liễu 
-Ban Trai soạn : Diệu Lý Đỗ Thị Thuận 


Diệu Châu Nguyễn Thị Loan 


Vì nhu cầu Phật sự tại Tây Đức, Sư Cô Thích Nữ Như Hân 
tạm văng mặt tại Berlin một thời gian và vì thê các Phật Tử lại 
phải đảm trách thêm các công việc của NPĐ. 


Sau mười tháng sinh hoạt nơi NPĐÐ mới thành lập Gia Đình 
Phật Tử cũng như nhu cầu hoạt động càng ngày càng tăng, nhất là 
với chính quyền cùng các cơ quan hữu trách; nên ngày 20.5.88 
Ban Chấp Hành và Ban Hộ Trì họp lại và bàn về việc bổ sung 
nhân sự cho phù hợp với hoàn cảnh mới. 

Sau đây là thành phần Ban Chấp Hành Chi Hội: 
-Chi Hội Trưởng : Trực Ngộ Phạm Ngọc Đảnh 
-Chi Hội Phó Nội Vụ : Từ Lương Nguyễn Chánh Trực 
-Chi Hội Phó Ngoại Vụ: Thị Lực Nguyện Long Phi 
-Thư ký : Diệu Minh Lâm Liên Nguyệt 
-Thủ Quỹ : Đạt Huệ Nguyễn Thu Hà 


Chương trình sinh hoạt được â ấn định như sau: 

Mỗi tháng I lần lễ định kỳ vào tuần thứ 2 trong tháng. 
Ngoài ra hàng tháng còn có 2 kỳ hồng danh sám hối vào 18 giờ 
ngày 14 và 30 âm lịch (nếu tháng thiếu thì cử hành vào ngày 29). 
Sau hồng danh sám hối một ngày là lễ bố tát tụng giới dành riêng 
cho những người thọ Bồ Tát Giới. Ngoại trừ những ngày lễ vía, 
những ngày lễ lớn như Lễ Phật Đản và Lễ Vu Lan thì tổ chức 


49 


trước một tuần hoặc sau một tuần đề có thê tổ chức cho đồng bào 
về chùa Viên Giác tham dự. Chi Hội Phó Nội Vụ còn có trách 
nhiệm phân phối sắp xếp công tác chung với các Hội Đoàn Việt 
Nam tại Bá Linh như ngày Tết, 30 tháng 4 v.v... để có thể các 
trách nhiệm chung được chu toàn. Ngoài những trọng trách kế 
trên, Chi Hội còn có nhiệm vụ bảo trợ cho sinh hoạt của GĐPT 
Chánh Niệm. 


Dưới đây chúng tôi xin sơ lược về sự thành hình tổ chức 
Gia Đình Phật Tử. 

Sau những lần tham dự những buổi họp quan trọng liên 
quan đến vấn đề thành lập GĐPT tại chùa Viên Giác vào những 
ngày 2.1.88 và tham dự các buồi họp mặt khác trong kỳ thi cấp sơ 
và hướng thiện. Chi Hội Phật Tử Bá Linh đã chính thức được Ủy 
viên GĐPT chấp thuận đề cử Huynh Trưởng Thị Lộc Võ Văn Mai 
đến Bá Linh để hướng dẫn thành lập GĐPT. 


Trong buổi gặp gỡ thân mật và thông cảm đầu tiên tại Bá 
Linh, Huynh Trưởng Thị Lộc Võ Văn Mai đã trình bày, giải thích 
một vài nguyên tắc, hình thức cũng như nội dung của GĐPT và 
dựa theo sô lượng nhân sự sẵn có sinh hoạt của Ban Văn Nghệ và 
Ban Thể Thao gôm các thành phần thanh thiếu niên để thành lập 
GĐPT. Sau buổi hội thảo, mọi người đã đồng ý thành lập một 
Ban Liên Đoàn và Ban Huynh Trưởng đặc trách. 


-Bác Gia Trưởng : ĐH Trực Ngộ Phạm Ngọc Đảnh 


Ban Liên Đoàn 
-Liên Đoàn Trưởng: Thị Hiện Nguyên Hữu Lộc 


-Liên Đoàn Phó : Tâm Bạch Trần Huyền Đan 
-Thư ký : Thiện Hải Trịnh Kim Sơn 
-Thủ Quỹ : Thiện Tịnh 


Thành phần Ban Huynh Trưởng 
- Đoàn Kiên Trắc Thanh Thiêu Niên 


50 


Đoàn Trưởng : Trí Thông Võ Linh Lực 
Đoàn Phó : Thiện Sơn Nguyên Thanh Hải 
- Đoàn Ni Liên Thanh Thiếu Nữ 
Đoàn Trưởng : Tâm Bạch Huyền Đan -kiêm nhiệm 
Đoàn Phó : Thiện Khiêt Tăng Ngọc Trinh 
- Ngành Oanh Vũ 
Đoàn Trưởng : Giác Mỹ Trịnh Kim Minh 
Đoàn Phó : Thiện Cư Phan Pao Sỹ 


Qui tụ các thanh thiếu niên đang sinh hoạt các Ban Thể 
Thao và Văn Nghệ vào các đội chúng thuộc hai đoàn Kiền Trắc 
và Ni Liên. Riêng ngành Oanh Vũ vì mới có 10 em nên tạm xếp 
chung I Đàn. 

- Gia Đình Phật Tử sinh hoạt đều đặn mỗi tuần vào ngày 

chủ nhật từ 13 giờ đến 17 giờ. 


Theo thứ tự của chương trình như sau: 

-Lễ Phật 

-Lễ Đoàn 

-Phật Pháp 

-Sinh hoạt Thanh niên — Văn nghệ 

-Tự trị đội chúng — sau đó trò chơi nhỏ và dây thân ái. 


Sau một thời gian... sinh hoạt đều đặn, nhận thấy GĐÐPT Bá 
Linh đã tương đối vững vàng và có hy vọng phát triển từ nội dung 
đến hình thức, nên đã được BCH Hội Phật Tử chấp thuận cho ra 
mắt vào dịp Đại Lễ Vu Lan 88 tại chùa Viên Giác với sự chứng 
minh của chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni thuộc 
GHPGVNTN Chi Bộ Tây Đức và được đặt tên GĐPT Chánh 
Niệm. 


GĐPT Chánh Niệm đã tham dự Đại Lễ Phật Đản 88 tại 
chùa Viên Giác, Đại Lễ Vu Lan 88 tại Hamburg Bảo Quang Ni 


51 


Tự, Đại Lễ Vu Lan tại Hannover và trại họp bạn: Liên Hoa l. 
Trong thời gian 22+23/8/88 tham dự khóa thi câp đội chúng 
trưởng trại Thiện Minh tại Bá Linh. 


Ngôi Niệm Phật Đường mới 


Ngôi Niệm Phật Đường mới tọa lạc tại đường Krefelder 
Str.6 — 1000 Berlin 21. Nguyên trước kia là một cửa tiệm bán 
giày thể thao Puma, Adidas, bây giờ đang chuẩn bị tu sửa lại để 
làm Niệm Phật Đường, căn nhà có diện tích 150m2 gồm 2 gian 
được nhập lại thành một, 2 phòng khách mặt tiền được thông vách 
để có chỗ rộng 80m2 làm chánh điện, I căn phòng ngủ sau chánh 
điện làn Tăng phòng để dành mỗi khi Thầy về hướng dẫn, còn lại 
3 phòng dùng làm nơi sinh hoạt Gia Đình Phật Tử, thư viện và 
tiếp tân v.v... Phía đưới phòng sinh hoạt là nhà kho cần được sửa 
lại để làm lớp học Việt ngữ và chỗ tập dợt của ban nhạc. 


Thời gian dự định tu sửa hoàn tất là 2 tháng, có nghĩa là đầu 
năm 89 thì có thể dọn NPĐ cũ từ Oldenburgerstr.21 đến NPĐ 
mới, ngoài phần thiết bị, phân chia phòng thì có hệ thống lò sưởi, 
lò điện, ống nước cũng cần phải trang bị lại. 


Thị Hiện Nguyễn Hữu Lộc ghi lại 


32 


CHI HỘI PHẬT TỬ 
VIỆT NAM TY NẠN 
TẠI BREMEN 


Bremen là một Tiểu Bang nhỏ nhất của Cộng Hòa Liên 
Bang Đức. Vì thê nơi đây chỉ sinh sông khoảng 400 người Việt, 
phân lớn lại là Phật Tử. 


Chi Hội Bremen được thành lập ngày 29.11.1986 dưới sự 
ủng hộ và chứng minh của Thượng Tọa Thích Như Điền, Chi Bộ 
trưởng Chi Bộ Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Tây Đức. Chi 
Hội Bremen đứng hàng thứ 13 trong số 15 chỉ nhánh của Hội Phật 
Tử Việt Nam Ty Nạn tại Tây Đức. Thành phần Ban Chấp Hành 
Chi Hội Bremen gồm: 


-Chi Hội Trưởng : Bác Trần Thành Pd Thiện Đạo 


-Chi Hội Phó : Bác Lý 

-Chi Hội Phó : Bác Kha 

-Thư ký : Anh Phạm Công Hoàng Pd Thị Thiện 
-Thủ Quy : Bác Chín 


-Uy ban Văn nghệ : Chị Lê. 
-Ủy viên Nghi lễ : Anh Trân Thanh Tâm Pd Thục Giác 


Mục đích sinh hoạt của Chi Hội được đặt ra như sau: 

- Hội họp những Phật Tử sống tại Bremen. 

- Bảo trì nền văn hóa Phật Giáo Việt Nam, đồng thời phổ 
biến rộng rãi cho những người bạn Đức. 


33 


- Hướng dẫn các trẻ em Việt Nam theo lỗi giáo dục Đông 
Phương. 

- Chuẩn bị cho sự thành lập một Gia Đình Phật Tử hầu đem 
lại cho các trẻ em Việt những kiến thức căn bản Phật Giáo cũng 
như về tiếng Việt. 


Những Chi Hội Phật Tử đã đạt được những thành quả tốt 
đẹp trên toàn thể nước Đức, đặc biệt Hannover nơi có chùa làm 
Trung Tâm và được sự hướng dẫn trực tiếp của Thượng Tọa 
Thích Như Điền. 


Mỗi năm vào tháng 5 nhằm dịp Lễ Phật Đản, tháng § nhân 
dịp Lễ Vu Lan và tháng 9 dịp Tết Trung Thu chúng tôi đều cố 
găng tô chức về tham dự lễ tại Chùa. 


Trong văn hóa Phật Giáo Lễ Phật Đản là lễ được cử hành 
long trọng nhất. Trong dịp này Chi Hội Bremen có những đóng 
góp về vẫn đề kỹ thuật như: Âm thực, phát mền, liên lạc chở thức 
ăn từ chỗ nâu về chùa hoặc đến nơi ngủ. 

Tại Bremen thỉnh thoảng chúng tôi tổ chức vào tuần lễ đầu 
tháng các buổi sinh hoạt Phật sự. Các cuộc hội họp định kỳ không 
thê thực hiện được; vì hiện tại Chi Hội Bremen chưa có nơi ôn 
định để sinh hoạt và cũng không có một mái chùa che chở. Đôi 
khi chúng tôi được các hội Thiên Chúa Giáo như St. Hedwlig hay 
là St. Paulus cho mượn trụ sở để sinh hoạt. 


Vào 15.10.1988 một Ban Chấp Hành của nhiệm kỳ mới với 
sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Như Điển được bầu lại, 
gồm những thành phần sau: 

-Chi Hội Trưởng : Bác Trần Thành Pd Thiện Đạo 


-Chi Hội Phó : Bác Vũ 

-Chi Hội Phó : Bác Lý 

-Chi Hội Phó : Bác Kha 

-Thư Ký : Anh Phạm Công Hoàng Pd Thị Thiện 


-Ủy viên Văn nghệ _: Anh Nguyễn Văn Thanh 


54 


-Ủy viên Nghỉ lễ : Anh Trần Thanh Tâm Pd Thục Giác 
Ngoài ra Chi Hội còn đê cử một chức Thủ Quỹ và một Chi 
Hội Phó Ngoại Vụ. 


Thay mặt Chi Hội, Ban Chấp Hành chúng con xin tri ân 
Thượng Tọa Thích Như Điền, nhờ những giúp đỡ của Thầy trong 
2 năm qua mà chúng con có được ngày hôm nay. Trước khi Thầy 
đến Đức ở xứ này hoàn toàn không có một sinh hoạt Phật sự nào, 
mà những Phật sự này là sự cần thiết tối thiểu cho người Phật Tử 
nhất là những bác lớn tuổi. Thầy còn là một vị lãnh đạo tinh thần 
của nhiều nơi trên thế giới, đệ tử của Thầy gồm mọi từng lớp, mọi 
lứa tuổi. Đặc biệt vì những nhu cầu của các Phật Tử tại Đức nên 
Thầy phải vận động xây một ngôi Viên Giác Tự theo kiến trúc 
Việt Nam. 


Chúng tôi hy vọng tại Bremen chính phủ có đầy thiện cảm 
với Phật Giáo đê chúng tôi có được một nơi sinh hoạt đàng hoàn 
hơn. 


Trước khi chấm dứt chúng con xin một lần nữa cảm ơn 
Thầy đã dành nhiều ưu ái cho Chi Hội Bremen và xin kính chúc 
Thầy mọi thành công cho quá trình xây dựng chùa Viên Giác. 
Chúng con cũng xin cố găng sống theo tinh thần BI TRÍ DŨNG 
hầu đẹp tan mọi THAM SÂN SI tội lỗi để ngày càng vững tiến 
trên đường đạo. 


3ò 


CHI HỘI PHẬT TỬ 
VIỆT NAM TY NẠN 
TẠI FRANKEURT 


- Để đáp ứng nhu cầu tinh thần của các Phật Tử đang sống 
lưu vong trên xứ lạ quê người. 

- Để đóng góp phần nhỏ, khiêm tốn trong việc bảo tồn và 
phát huy Đạo Pháp tại quôc ngoại. 

- Để cùng nhau dìu dắt. tu tập giáo lý của Đức Như Lai và 
cùng nhau chia xẻ niềm vui nỗi buồn trong khi quan, hôn, tang, tế. 


Chi Hội Phật Tử Việt Nam Ty Nạn tại Frankfurt và vùng 
phụ cận đã được chính thức thành lập vào ngày 24.1.1988, dưới 
sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Như Điển cùng với sự hiện 
diện đông đảo của các đoàn thể, thân hữu và Phật Tử tại địa 
phương nhà. Nói đến sự thành hình của Chỉ Hội phải cần nói đến 
đạo tâm của Đạo Hữu Thiện Minh Hà Văn Thành. Trong những 
ngày đầu Đạo Hữu Thiện Minh đã hy sinh rất nhiều thì giờ đến 
từng gia đình thân hữu để vận động thành lập một Ban Chấp 
Hành Phật Tử tạm thời tại Frankfurt và vùng phụ cận. 


Buổi họp mặt đầu tiên vào ngày 21.6.1987 với sự tham dự 
khoảng hơn 30 Phật Tử và thân hữu. Con số tuy ít ỏi nhưng cũng 
đã nói lên mối quan tâm sâu xa của những người đồng hương 
đồng đạo đối với công việc Phật sự tại địa phương mình. 


Cho đến nay thấm thoát hơn một năm trôi qua, tuy hoàn 
cảnh và khả năng rất hạn hẹp, nhưng toàn thể các anh chị em 
trong Ban Chấp Hành đã cùng nhau chung vai góp sức khắc phục 
những khó khăn lúc ban đầu để đến hôm nay Chi Hội Phật Tử 


56 


Việt Nam Ty Nạn tại Frankfurt và vùng phụ cận đã chính thức đi 
vào những sinh hoạt Phật sự nề nếp. Sự thành công đó phần lớn 
nhờ những khuyến. khích, những đóng góp ý kiến quý báu, những 
yêm trợ về vật chất cũng như tỉnh thần của Thượng Tọa Thích 
Như Điền, quý Tăng, Ni, Ban Chấp Hành Hội Phật Tử Việt Nam 
Ty Nạn tại CHLB Đức, quý Chi Hội bạn, cũng như những đồng 
bào đồng hương, đồng đạo tại địa phương nhà... 


Chị Hội đã: 

- Tổ chức những buổôi lễ Phật định kỳ để cầu an cho đồng 
bào ruột thịt đang sống lầm than tại quê nhà, cho các đồng hương 
đang lưu lạc khắp năm châu... cầu siêu cho những anh hùng tử sỉ, 
những nạn nhân chiến tranh... 

- Tham gia tích cực với các sinh hoạt của đoàn thể bạn... 

- Tổ chức những chuyến hành hương về chùa vào những 
ngày lễ lớn... 

- Cùng nhau học tập kinh kệ cũng như giáo lý của Đức Như 
Lai. 

- Yêm trợ và chuẩn bị để gây dựng cho tương lai một Gia 
Đình Phật Tử, qua đó Chi Hội mong ước sẽ nối một nhịp cầu cho 
các em thanh, thiếu nhỉ tại địa phương có cơ hội gặp gỡ để cùng 
nhau học tập trong tinh thần Đạo Pháp và Dân Tộc... 


Là một Chi Hội sinh sau đẻ muộn, khả năng cũng như 
phương tiện còn nhiều hạn hẹp, chúng tôi chân thành mong ước 
được sự quan tâm giúp đỡ của tất cả Quý Vị về mọi mặt trong 
tỉnh thần Từ Bi, Tự Lợi, Lợi Tha của Đức Phật. 


57 


CHI HỘI PHẬT TỬ 
VIỆT NAM TY NẠN 
TẠI FREIBURG 


Hằng năm cứ vào khoảng tháng I1 và 12 dương lịch, các 
Phật Tử tại Freiburg và vùng phụ cận có tổ chức một kỳ lễ Phật 
tại Schreiber Str.1II. Hân hạnh lớn nhất của buổi lễ này là mỗi kỳ 
đều được Thượng Tọa Thích Như Điền chủ lễ. 


Nhân dịp đó, các Phật Tử ty nạn tại Freiburg và vùng phụ 
cận đều bỏ chút thì giờ đến nghe Thượng Tọa thuyết pháp. Vào 
ngày 9.01.88 tất cả các Phật Tử đề nghị xin thành lập một Chi Hội 
Phật Tử Việt Nam Ty Nạn tại Frelburg dưới sự chứng minh của 
T.T. Thích Như Điền. 


ĐỀ nói lên sự phát tâm của người Phật Tử. Chi Hội đề nghị 
cứ hai tháng một lần lễ Phật định kỳ để Phật Tử quy tụ lại cùng 
nhau lễ Phật. Sau khi Chi Hội đã được thành lập, thì vào ngày 
17.04.88 là lần đầu tiên Chi Hội tổ chức kỷ niệm 10 năm PGVN 
tại Tây Đức. Chương trình buổi lễ có sự chủ lễ của Đạo Hữu Chi 
Hội Trưởng trước tôn tượng của Đức Bồn Sư, thật không kém 
phần trang nghiêm và tôn kính. Sau phần tụng kinh lễ Phật, mọi 
người đã vui vẻ cùng nhau đàm đạo về Phật sự cũng như các vấn 
đê liên quan đến công tác từ thiện và xã hội để cùng nhau chung 
sức bảo tồn văn hóa Việt Nam. Sau cùng là tiệc trà bánh. Chi Hội 
cũng có chụp nhiều hình ảnh để lưu niệm và làm tài liệu. 


| Đến ngày 15. tháng 4 âm lịch, mọi người con Phật không 
thê nào quên được ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu 
NI. Chị Hội lại một lân nữa hân hoan mừng Khánh Đản. Buôi lê 


38 


được tổ chức vào ngày 29. 05.88 cũng tại Schreiberstr. 11. Đặc 
biệt hơn là kỳ này Phật Tử đên tham dự đông hơn những lân 
trước. Chủ lê vân là Đạo Hữu Chi Hội Trưởng. 


Chi Hội PTVNTN tại Freiburg nói riêng, quý Phật Tử nói 
chung đều hân hoan vì giờ đây đã có Chi Hội, có nơi sinh hoạt để 
Phật Tử chúng ta đang sống nơi tha hương cùng nhau đoàn kết để 
bảo tồn Văn Hóa Việt Nam. 


Chi Hội của chúng ta sẽ cô gắng hoạt động thêm lên để Chi 
Hội nơi đây càng ngày càng lớn mạnh. 


59 


CHI HỘI PHẬT TỬ 
VIỆT NAM TY NẠN 
TẠI HANNOVER 
VÀ VÙNG PHỤ CẬN 


Khi nhắc nhở đến địa phương Hannover, bất cứ người Phật 
Tử nào cũng nghĩ ngay đến chùa Viên Giác. Bởi lẽ chùa Viên 
Giác là một cơ sở tín ngưỡng của đồng bào Phật Tử Việt Nam tại 
Tây Đức, đã được thành lập cách đây 10 năm về trước. Chùa Viên 
Giác cũng là trụ sở của Chi Bộ Giáo Hội PGVN tại Tây Đức. 


Đề phát triển và hồ trợ các Phật sự tại địa phương Hannover 
ngày thêm mạnh mẽ, nên vào cuối năm 1986 một số quý Đạo 
Hữu và quý Phật Tử tại Hannover đã vân tập về chùa Viên Giác 
đề dự buổi họp bầu thành phần Ban Chấp Hành của Chi Hội Phật 
Tử tại đây. Nhiệm kỳ đầu tiên do Đạo Hữu Thiện Thịnh Nguyễn 
Minh Hưng làm Chị Hội Trưởng. 


Trong thời gian 2 năm qua Chi Hội hoạt động sát cánh với 
Hội Phật Tử trung ương và cũng đã thành lập được một Gia Đình 
Phật Tử lấy tên là Tâm Minh vào tháng 9 năm 1987, quy tụ hầu 
hết các con em của quý Đạo Hữu trong Chi Hội. 


Đến đầu năm 1988 nhiệm kỳ cũ đã chấm dứt và một Ban 
Châp Hành mới của Chi Hội đã được bâu lại như sau: 


-Chi Hội Trưởng : ĐH Minh Tôn Nguyễn Văn Phong 
-Chi Hội Phó nội vụ : ĐH Quảng Ngộ Hồ Chuyên 

-Chi Hội Phó ngoại vụ: ĐH Võ Phước Lầu 

-Thư ký : ĐH Thiện Hạnh Nguyễn Thị Hiền 
-Thủ quỹ : Cô Diệu Thái 


60 


Gia Đình Phật Tử Tâm Minh nhờ sự đỡ đầu của Chi Hội 
PTVNTN tại Hannover nên hoạt động rất khởi sắc. Song song 
vào đó chùa Viên Giác là nơi có đầy đủ cơ sở, nên các em trong 
Gia Đình sinh hoạt, mỗi tháng 2 lần vào ngày chủ nhật thứ 1 và 
thứ 3 từ 10 giờ đến 15 giờ chiều rất thoải mái. Chương trình học 
của các em gồm có lễ Phật, chào cờ Đoàn, hát Trầm Hương Đốt, 
sinh hoạt chung, học giáo lý, học tiếng Việt v.v... 


Sau một năm hoạt động của GĐPT Tâm Minh đã có nhiều 
kêt quả cụ thê và rât đáng khích lệ. 


Chi Hội PTVNTN tại Hannover luôn luôn hỗ trợ cho chùa 
Viên Giác và những thành quả của chùa, của Chi Bộ, của Hội 
Phật Tử có được, cũng đều có phần đóng góp của Chi Hội 
PTVNTN tại Hannover và GĐPT Tâm Minh. 


6l 


NIỆM PHẬT ĐƯỜNG TÂM GIÁC 
VÀ CHI HỘI PHẬT TỬ 
VIỆT NAM TY NẠN 
TẠI MŨNCHEN 


Ngày 12 tháng I năm 1985, lần đầu tiên tại Mũnchen, hơn 
150 người Việt Nam ty nạn chính trị đã t tựu về Niệm Phật 
Đường Tâm Giác, Wolfhauserstr. 28, 8000 Mũnchen 70 để dự lễ 
An Vị Phật và ra mắt Ban Chấp Hành của Chi Hội Phật Tử Việt 
Nam Ty Nạn tại Bayern, dưới sự quang lâm chứng minh của 
Thượng Tọa Thích Minh Tâm, Viện chủ chùa Khánh Anh Paris, 
Đại Đức Thích Như Điền, Viện chủ chùa Viên Giác Hannover 
cùng sự hiện diện của chư Đại Đức, Tăng NI: Đại Đức Thích 
Minh Phú, Ni Cô Thích Nữ Diệu Ân, Ni Cô Thích Nữ Minh Loan 
đến từ chùa Khánh Hòa. Đặc biệt quan khách tham dự có đại diện 
chính quyền địa phương Dr. Peter Gauweiler. 


Trong bài diễn văn chào mừng quan khách, Ông Lê Đình 
Tân, Hội Trưởng Lâm Thời Chi Hội Phật Tử Việt Nam Ty Nạn 
tại Bayern đã cho biết lý do: ”Đã từ lâu đồng bào Phật Tử Việt 
Nam ở Mũnchen đều mong mỏi có một ngôi chùa hay ít nhất 
cũng được một Niệm Phật Đường ngay tại địa phương mình cư 
ngụ để có nơi chốn lễ bái, cầu nguyện, hay nói một cách khác, là 
có nơi chốn để hàn huyên tâm sự trong lúc xa quê hương. Và, 
cũng đã non một năm qua, chúng tôi, những người trong Ban Đại 
Diện Lâm Thời Chi Hội Phật Tử Việt Nam Ty Nạn tại Mũnchen, 
đã ráo riết vận động chính quyền cùng toàn thê Phật Tử Mũnchen 
để ước nguyện trên sớm trở thành hiện thực. Mặc dầu vẫn còn 
nhiều khó khăn phải vượt qua, nhưng trên căn bản đồng bào Phật 
Tử ở Mũnchen và vùng phụ cận cũng đã có được một nơi chốn 
tương đối trang nghiêm như quý vị đã thấy ngày hôm nay đây...". 


62 


Cũng nên nhắc lại, trước đó Ban Đại Diện Lâm Thời đã phổ 
biến rộng rãi một thư ngõ đề ngày 19.11.1984 có nội dung: Là 
người Việt Nam ty nạn, chúng ta đã rời bỏ quê hương ra ổi với 
hai bàn tay trắng, bỏ lại quê cha đất tổ, bà con ruột thịt; bỏ lại 
những gì mà cả một đời chúng ta đã tạo dựng nên.. . Chấp nhận 
sự chết chóc, hãi hùng trên biên cả, để mưu tìm Tự Do nơi xứ lạ 
quÊ người. Về vấn đề vật chất của cuộc sống, nay tạm coi như đã 
ôn định, nhưng về tinh thần chắc chắn không một ai trong chúng 
ta đã cảm "thấy thoải mái, và cũng không một ai lại không muôn 
bảo tồn nền văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam mà Tổ tiên 
của chúng ta từ ngàn xưa để lại. Cũng vì vậy, nên truyền thống 
cao đẹp này cần phải được duy trì cho thế hệ mai sau của chúng ta 
lấy đó làm phương châm noi theo, làm nên tảng cho cuộc sông 
khi lớn lên ở xứ người. Nhìn lại hơn 50 triệu đồng bào Việt Nam 
của chúng ta đang bị kìm kẹp tại quê nhà, do bọn người vô thần 
áp bức, hành hạ; chúng ta không khỏi lo ngại cho đời sống tỉnh 
thần của Dân Tộc ta bị hủy diệt dần mòn! Trước thảm cảnh đó, 
chúng ta những người Phật Tử ở hải ngoại phải có trách nhiệm 
bảo vệ, đóng góp và xây dựng phần nào đó trong muôn một... Vì 
vậy, vấn đề cân thiết hiện nay là phải có găng giữ gìn lấy truyền 
thống văn hóa quý báu này của Tổ Tiên, hầu mai sau, con cháu 
chúng ta noi gương mà tiếp nối. Đã từ lâu, những hoài bảo này 
hằng ấp ủ trong lòng mọi người dân Việt yêu đất nước, mến quê 
hương. Chúng ta, những người con của Phật tại vùng Bayern này 
nhờ sự gia hộ của Đắng Từ Phụ Thích Ca Mâu NI, và sự tham gia 
đông đảo của quý Đạo Hữu, nên Ban sáng lập chúng tôi đã hình 
thành xong một Chi Hội Phật Tử có mục tiêu tôn giáo, văn hóa và 
xã hội với danh xưng là: CHI HỘI PHẬT TỬ VIỆT NAM TY 
NẠN TẠI BAYERN (Vereinigung der Buddhistschen 
Vietnamesischen Fluichtlinge in Bayern e.V.) và một Niệm Phật 
Đường TÂM GIÁC. 


Nhìn lại đoạn đường gần một năm trời của Ban Vận Động 
mà danh sách Phật Tử xa gân đã ghi tên đên 130 vị, qua nhiêu lân 
gặp gỡ, họp bàn mà nơi chôn là trại Kirchweg là tiệm thực phâm 


63 


Đông Phương; với nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của quý thân 
hào nhân sĩ, các đoàn thể như phong trào Quốc Gia Yêm Trợ 
Kháng Chiến Mũnchen... Ban Vận Động ghi nhận nơi đây sự quý 
mến nồng nhiệt nhất của quý vị trong bước ”vạn sự khởi đầu nan“ 
để Chi Hội có được một Ban Chấp Hành Lâm Thời với các trách 
vụ như sau: 


- Cô vấn : Cụ Huỳnh thị Từ Pd Chí Thiện 
- Hội Trưởng : Lê Đình Tân Pd Thiện Tân 

- Phó Hội Trưởng  : Phạm Thị Nghĩa Hồng 

-Thư ký : Huỳnh Thị Kiều Liên 


- Ủy viên Văn Hóa : Nguyễn Ryzek Thị Thục Quyên 

- Ủy viên Xã Hội : Bà Nguyễn Khắc Cần Pd Diệu Thiện 
- Ủy viên Khánh Tiết: Lê Phước Non 

- Thủ Quỹ : Ông Nguyễn Khắc Từ 


Trong khi chờ đợi bầu BCH chính thức, BCH Lâm Thời 
duyệt xét lại Bản Nội Quy và đặt Chị Hội dưới sự lãnh đạo của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Chi Bộ Tây Đức do 
Đại Đức Thích Như Điền, Viện chủ chùa Viên Giác làm Chi Bộ 
Trưởng. 


Cũng nên nhắc lại là trong buổi lễ An Vị Phật nói trên, đại 
diện chính quyền địa phương Mũnchen Dr. Peter Gauweiler đã 
phát biêu bằng tắm lòng cảm mến đối với Phật Giáo hiện diện nơi 
đây (Mũnchen) và trong thời gian trước đó. 


Thật vậy, ngày nay trên thế giới, nơi nào có người Việt ty 
nạn cư ngụ là nơi đó có sinh hoạt của văn hóa Việt Nam, mà văn 
hóa Phật Giáo đang là một biểu tượng cho truyền thống dân tộc. 
Là một địa phương nhỏ như Mũnchen, Chi Hội tại đây cũng đã 
hoạt động hơn 3 năm, cũng đã đóng góp sức mình vào sự nghiệp 
hoằng dương đạo pháp nơi xứ lạ quê người. Tuy nhiên, những 
khó khăn, trở ngại trong quá khứ cũng như tương lai là một thử 
thách cho người Phật Tử của chúng ta. Những khó khăn cho Chi 


64 


Hội và Niệm Phật Đường Tâm Giác đó là vân đê nhân sự và trụ 
SỞ: 


Về nhân sự: 

BCH Lâm Thời buổi đầu không thực hiện được cuộc họp 
đại hội đồng để bầu BCH chính thức, nên nhiệm kỳ đầu 2 năm 
BCH Lâm Thời phải đảm nhiệm. Đến ngày 31.01.1987 mới bầu 
BCH nhiệm kỳ 2, thành phần như sau: 


- Hội Trưởng : Lê Đình Tân Pd Thiện Tân 

- Phó HT Nội vụ : Nguyễn Thanh Liêm 

- Phó PHT Ngoại vụ : Phạm Thị Nghĩa Hồng 

- Thư ký : Nguyễn Thị Minh Trang Pd Diệu Điểm 
- Thủ quỹ : Trần Hồng Yến Pd Diệu Hải 


Ngoài ra còn có các Tiểu Ban: 
-Ban Văn nghệ : Nguyễn thị Kiều Thi - Trưởng Ban 
-Gia Đình Phật Tử Thanh Thiếu Niên CHÁNH TÍN do Nguyễn 
Minh Trí, Nguyễn Bá Chiến và Nguyễn Thị Thu Lan phụ trách 
(Ngày thành lập 28.02.1987). 


Nhìn chung từ ngày thành lập Chi Hội tới nay, Chi Hội 
đang trên đà phát triển. Các thiện nam tín nữ ngày càng đông 
viếng Niệm Phật Đường để lễ bái, nên BCH Chỉ Hội phải sắp xêp 
nhân viên trực tại Niệm Phật Đường những ngày trong tuần. 
Trong quá khứ, Đạo hữu Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Minh 
Chánh đã làm công tác Phật sự này trong suốt thời gian gần 2 năm 
trời (có nhận thù lao tượng trưng). Sau đó vấn đề được đặt ra là 
nhu câu phải có vị Trụ trì NPĐ. Chi Hội đã mời một Sư Bà ở Áo 
qua được l tháng (9/86). Sư Cô Thích Nữ Thị Nguyện cũng từ 
Đài Loan về Trụ trì từ tháng 10/86 đến tháng 2/87. Đến nay nhu 
cầu vẫn chưa được đáp ứng. 


65 


Về trụ sở: 

Chi Hội đã mướn căn nhà (Wohnung) của Bà Phó hội 
trưởng Phạm Thị Nghĩa Hồng để làm NPĐ Tâm Giác từ 
12.01.1985 đến ngày 30.05.1988. Vì hợp đồng mướn nhà không 
thể tiếp tục được nữa nên Chi Hội phải tìm địa điểm khác. Đến 
ngày 1.06.1988 NPĐ Tâm Giác được dời về địa chỉ: 
Wolfgangsplatz 9A, 8000 Mũnchen 80. 


Tuy vậy, những khó khăn cũng đã vượt qua; Chi Hội đến 
ngày nay vân sinh hoạt ngày càng vững trên bước đường cố góp 
sức mình vào việc vun trồng vườn hoa văn hóa Phật Giáo đang 
ngát hương ở hải ngoại. 


Những sinh hoạt chính của Chi Hội trong thời gian qua: 


Về báo chí: 

Từ cuối năm 1986, Chi Hội đã ấn hành được 2 nguyệt san 
”Tâm Giác“, sau đó vì khó khăn tài chánh, kỹ thuật... nên đình 
bản. Đến đầu tháng 2/87 đến nay, Chi Hội đã ấn hành 7 số báo 
khác mang tên ”Tịnh Tâm“. Đây là diễn đàn và tiếng nói chính 
thức của Chi Hội, được phổ biến nhiều nơi trong cũng như ngoài 
nước Đức. 


Văn nghệ và lễ: 

* Tết Nguyên Đán và cúng Rằm tháng Giêng giải hạn được 
tổ chức tại NPĐ Tâm Giác ngày 19.02.1985 đến 21.02.1985, và 
9.03 1985 Ất Sửu. 

* Tết Nguyên Đán 1986 

* Lễ Phật Đản 1986 

* Lễ Phật Đản 1987 và văn nghệ đêm 30.05.1987 

* Tết Trung Thu 87 và văn nghệ đêm 10.10.87 tại 

Lagadestr. l6 

* Tết Nguyên Đán 87 

* Lễ Bĩ Ngạn 87 (18.04.87) chủ lễ Ni Cô Minh Loan 

* Lễ Vu Lan 12.09.87 chủ lễ Đại Đức Thích Như Điển 


66 


*. Mạn đàm văn hóa 22.1 1.87 tại Landwehstr.3/IIH 

* Lễ Thọ Bát Quan Trai 5.03.88 — 6.03.88 dưới sự 
hướng dẫn của Ni Sư Diệu Tâm đến từ Hamburg. 

* Tết Nguyên Đán Mậu Thìn 88 (13.02.88) 

*- Đại lễ Phật Đản 15.05.88 dưới sự chủ lễ của Đại 
Đức Thích Như Điển 

* Lễ Vu Lan 14.08.88 dưới sự chủ lễ của Đại Đức 
Thích Như Điển 


Ngoài ra, Niệm Phật Đường Tâm Giác cũng đã đón tiếp các 
bậc cao Tăng đến thăm viếng và giảng pháp như Hòa Thượng 
Thích Thiền Định, H.T. Thích Hộ Giác, Thượng Tọa Thích Minh 
Tâm, T.T. Thích Trí Chơn, T.T. Thích Bảo Lạc, Đại Đức Thích 
Minh Đức v.v... Đây là những cơ hội đề Phật Tử học hỏi giáo lý 
nhiệm mầu của Đức Từ Phụ từ chư Tăng cũng như chư Ni trong 
thời gian qua và mong rằng trong tương lai NPĐÐ Tâm Giác sẽ 
cũng đón thêm quý vị cao Tăng khác. 


67 


CHI HỘI PHẬT TỬ 
VIỆT NAM TY NẠN 
TẠI MÙŨNSTER 


Nhân địp nầy chúng tôi xin lược trình sự diễn tiến về việc 
thành lập và quá trình hoạt động của Chi Hội Phật Tử Mũnster. 


Đầu tháng 4 năm 1986, thể theo nguyện vọng hầu hết các 
Phật Tử Mũnster cũng như để đáp ứng nhu cầu tại địa phương. 
Một ban đại diện từ Việt Nam ty nạn đã được thành lập. Trong 
bước đầu vì hoàn cảnh địa phương, thiếu mọi điều kiện thuận lợi 
nên các hoạt động của ban đại diện bị hạn chế. 


Vào tháng 6 năm 1987, một thuận duyên đã đến là „Hội 
Người Việt Ty Nạn Mũnster““ được chánh quyền địa phương cấp 
cho 1 Trung Tâm để làm nơi sinh hoạt tập thể, do đó chúng tôi có 
thể xử dụng để sinh hoạt tôn giáo. Nên ngày 17 tháng 10 năm 
1957, lần đầu tiên chúng tôi đã thỉnh Thượng Tọa Thích Như 
Điển về làm lễ cầu an cho các Phật Tử và thuyết pháp giáo lý của 
Đức Phật, gây phấn khởi cho các Phật Tử và đánh dấu 1 bước tiễn 
đáng kể cho các Phật sự sau này. Song song với việc kết nạp hội 
viên mới, tình đoàn kết giữa các Đạo hữu đã được củng cố và một 
Ban Hộ Niệm đã ra đời để phục vụ cho các Phật Tử khi hữu sự. 


Hiện nay hằng tháng Chi Hội có tổ chức 1 buôi sinh hoạt tại 
Trung tâm để các Phật Tử đến tụng kinh, lễ bái Phật, ngồi thiền, 
bày vẽ cho nhau nấu ăn chay... Vừa rồi nhân ngày lễ Vu Lan một 
số đông Phật Tử đã hành hương đến chùa Bảo Quang ở Hamburg 
và chùa Viên Giác ở Hannover, để tham dự buổi lễ. Riêng về 
phần Thượng Tọa Chi Bộ Trưởng, Thượng Tọa đã chấp thuận lời 
thỉnh câu của chúng tôi là mỗi năm về làm lễ cầu an cho các Phật 
Tử 2 lần, năm nay Thượng Tọa về làm lễ ngày 26.03.1988 và 


68 


02.11.1988. Thượng Tọa đến với chúng tôi trong bầu không khí 
trang nghiêm và đây đạo vị của buôi lễ nây. 


Hiện nay theo lời đề nghị của Hội Phật Tử, Ban Đại Diện 
Phật Tử đã đổi danh xưng thành „Chi Hội Phật Tử Việt Nam Ty 
Nạn Mũnster“ để cho phù hợp với hệ thống tổ chức của Hội Phật 
Tử trung ương. Chi Hội Mũnster sẽ hoạt động trong khuôn khổ 
nội quy của Hội và nguyện sát cánh cùng các Chi Hội đàn anh, 
tích cực đóng góp vào việc bảo tồn tín ngưỡng và xây dựng Đạo 
Pháp ngày càng phát triển tại Cộng Hòa Liên Bang Đức nây. 


69 


CHI HỘI PHẬT TỬ 
VIỆT NAM TY NẠN 
TẠI NORDDEICH 
VÀ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 
MINH HẢI 


Norddeich, một địa phương thuộc về cực Bắc của Tiểu 
Bang Niedersachsen, nơi đây là trại tạm cư của đông bào Việt 
Nam mới sang Tây Đức. 


Trong những năm trước, để ổn định đời sống tinh thần của 
đồng bào Phật Tử khi mới làm quen với đời sống tại xứ nầy, ông 
Trại trưởng Roman Siebert cứ 3 tháng 1 lần có mời Thượng Tọa 
Thích Như Điền về Norddeich đề làm lễ cho đồng bào. 


Vì là trại tạm cư nên có kẻ đến người đi. Do đó việc thành 
lập một Chi Hội PTVNTN tại đây trong giai đoạn đầu chưa thực 
hiện được. Nhưng về sau có một số quý vị ra định cư tại Norden 
và gần đó đã quyết tâm thành lập một Chi Hội Phật Tử cũng như 
một GĐÐĐPT lấy tên Minh Hải, quy tụ các em đoàn sinh trẻ hiện 
đang ở trong trại. Phật Giáo tại Tây Đức hơn 10 năm qua đã hoạt 
động trên mọi lãnh vực; nhưng riêng lãnh vực GĐPT mới được 
thành lập kể từ năm 1987 đến nay. Lý do vì thiếu các Anh Chị 
Trưởng hướng dẫn. Duyên may tại Norddeich có ĐH Thị Lộc Võ 
văn Mai là một cựu Huynh Trưởng của GĐPTVN đứng ra thành 
lập GĐPT Minh Hải và nhiệm kỳ đầu ĐH Thị Lộc đã làm Liên 
Đoàn Trưởng của Gia Đình. 


Đến ngày 24.07.88 một thành phần ban chấp hành mới của 
GĐPT Minh Hải đã được bâu lại như sau: 


Liên Đoàn Trưởng : PT Võ Minh Hoàng : 
Thư ký : PT Huỳnh Ngọc Anh Tuân 


Thủ quỹ 

Đoàn Trưởng T.Nam 
Đoàn Phó 'T.Nam 
Đoàn Trưởng T.Nữ 
Bác Gia Trưởng 


70 


: PT Võ thị Thu Hà 

: PT Lai Thanh Dũng 

: PT Huỳnh Ngọc Anh Tuấn 
: PT Nguyễn Thị Kim Anh 

: ĐH Huỳnh Hữu Lý 


Chi Hội Phật Tử VNTN.Ố tại Norddeich cũng như GĐPT 
Minh Hải sinh hoạt tương đôi đêu đặn mặc dâu có nhiêu thay đôi 


về nhân sự. 


71 


CHI HỘI PHẬT TỬ 
VIỆT NAM TY NẠN 
3 VÙNG 
NŨRNBERG-FÙRTH-ERLANGEN 


Vào ngày 20 tháng 6 năm 1985 một cơ duyên đã đến cho 
Phật Tử 3 vùng Nữrnberg-Furth-Erlangen là Thượng Tọa Thích 
Bảo Lạc, Tọa chủ chùa Pháp Bảo, Sydney và Thượng Tọa Thích 
Như Điền (lúc đó là Đại Đức) đã về nhà Đạo Hữu Quảng Ngộ Hồ 
Chuyên thăm viếng và tìm hiểu Phật sự của đồng bào Phật Tử tại 
3 vùng này. Chúng tôi còn nhớ Thượng Tọa Thích Bảo Lạc đã nói 
chuyện và thăm hỏi một số Phật Tử và sau đó có nhắc nhủ lại: 
„Bốn phận làm người Phật Tử dù bất cứ ở nơi đâu và trong hoàn 
cảnh nào đi nữa cũng phải gìn giữ Đạo Phật của mình và lo làm 
Phật sự đề Đạo Pháp mỗi ngày mỗi phát triển“. Thượng Tọa ngõ 
ý khuyên chúng tôi vào ngày 27 tháng 7 năm 1985 tại chùa Viên 
Giác có mở khóa giáo lý căn bản nên về đó tu học để về địa 
phương làm Phật sự được dễ dàng hơn. Vâng theo lời chỉ giáo của 
nhị vị Thượng Tọa, Đạo Hữu Quảng Ngộ Hồ Chuyên và Đạo Hữu 
Đức Hương Hồ Thanh đã về chùa học các khóa giáo lý căn bản đã 
nói ở trên. 


Trong khi đó tình hình nhu cầu Phật sự địa phương càng 
cần phát triển và nhân buổi họp ngày 23 tháng 5 năm 1986 tại 
chùa Viên Giác Hannover, Thượng Tọa Thích Như Điển và Đạo 
Hữu Hội Trưởng Hội PTVN tại Tây Đức đã quyết định đề cử Đạo 
Hữu Quảng Ngộ Hồ Chuyên và Đạo Hữu Đức Hương Hồ Thanh 
về địa phương thành lập một Chi Hội Phật Tử cho 3 vùng 
Nũmnberg-Fiirth-Erlangen trực thuộc Hội Phật Tử VNTN và dưới 
sự hướng dẫn tinh thần của Chi Bộ. 


2 


Đề thể hiện tinh thần buổi họp trên nên vào ngày l tháng I1 
năm 1986 đã triệu tập một cuộc họp tại nhà Đạo Hữu Đức Hương 
Hồ Thanh tại Fũrth có khoảng 40 Đạo Hữu Phật Tử tham dự và 
tất cả đều đồng ý ký tên biêu quyết thành lập Chi Hội Phật Tử tại 
3 vùng Nũmberg-Fiirth-Erlangen. 


Ngày 21 tháng 3 năm 1987 là ngày ra mắt chính thức của 
Chi Hội Phật Tử 3 vùng được sự tham dự, chứng minh của chư 
Đại Đức Tăng Ni trong Chi Bộ và Ban Chấp Hành Hội Phật Tử 
Việt Nam Ty Nạn tại Tây Đức cũng như các Chi Hội Phật Tử và 
các Hội Đoàn địa phương. Kế từ ngày thành lập đến nay Chi Hội 
3 vùng vẫn sinh hoạt đều đặn hàng tháng và chương trình gồm có 
những điểm chính như sau: 


- Tụng kinh, niệm Phật, cùng nhau học hỏi giáo lý và nghe 
băng giảng. 

- Kiêm điểm Phật sự trong tháng qua và hoạch định chương 
trình sinh hoạt cho tháng tới. Bên cạnh đó, con em của quý Đạo 
Hữu cũng được các anh chị Huynh Trưởng hướng dẫn sinh hoạt 
như học giáo lý, học tiếng Việt và tập văn nghệ v.v... 


Vì nhu cầu của tuổi trẻ học Phật càng ngày cảng tăng nên 
vào ngày 9 tháng 4 năm 1988 Gia Đình Phật Tử Chánh Dũng đã 
được ra đời dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Chi Bộ Trưởng 
và Đạo Hữu Hội Trưởng Hội PGVNTN tại Tây Đức. Gia Đình 
Phật Tử Chánh Dũng có 40 em xin gia nhập, lễ ra mắt đã được tổ 
chức vào ngày trên một cách trọng thể và được sự tham dự của 
các Chi Hội Berlin, Bremen, Hannover v.v... 


Sau khi thành lập Chi Hội cho đến nay đã có những bước 
phát triển khá rõ rệt: 

- Đa số đã thuộc nhiều kinh và hiểu giáo lý căn bản của Đạo 
Phật. Tất cả đều có áo tràng khi vào lễ Phật. 

- Khoảng 30 Đạo Hữu đã quy y Tam Bảo và có 20 Đạo Hữu 
và Phật Tử đã về chùa Viên Giác tham dự các khóa giáo lý căn 


73 


bản và Tu Bát Quan Trai nhân các mùa An Cư Kiết Hạ hàng năm 
của chư Tăng. 

- Hàng năm Chi Hội 3 vùng tổ chức những buổi Tu Bát 
Quan Trai và thuyết pháp, được chư Đại Đức Tăng Ni trong Chi 
Bộ về hướng dẫn trực tiếp. 

- Hàng năm Chi Hội tổ chức 2 chuyên xe Bus, mỗi chuyến 
55 người về chùa Viên Giác tham dự Đại Lễ Phật Đản và Lễ Vu 
Lan. 

- Gia Đình Phật Tử Chánh Dũng dưới sự điều động của các 
anh chị Huynh Trưởng, các em trong Gia Đình đã được hướng 
dẫn các khóa giáo lý, sinh hoạt chuyên môn, du ngoạn, cắm trại 

v... Đặc biệt trong các kỳ trại và du ngoạn GĐPT Chánh Dũng 
đều dùng chay đề xứng danh là Phật Tử. 

- Nhiệm kỳ đầu do Đạo Hữu Quảng Ngộ Hồ Chuyên đảm 
nhiệm là Chi Hội Trưởng và trong hiện tại Đạo Hữu Đức Hương 
Hồ Thanh đảm nhiệm chức vụ này. 


Đề đóng góp phần sinh hoạt của Chi Hội 3 vùng Nũrnberg- 
Furth-Erlangen cho sự hình thành cũng như phát triển Phật Giáo 
Việt Nam tại Tây Đức trong vòng 10 năm qua, chúng tôi xin ghi 
lại một vài điều đơn giản để giới thiệu đến quý Đạo Hữu và quý 
Phật Tử xa gần nhằm khuyến tấn cho nhau trên bước đường tu và 
học đạo giải thoát. 


74 


75 


CHI HỘI PHẬT TỬ 
VIỆT NAM TY NẠN 
TẠI WIESBADEN 


Đã từ lâu đồng bào Phật Tử Việt Nam Ty Nạn tại 
Wiesbaden vẫn thường hay tổ chức những buổi lễ Phật và mời 
Thượng Tọa Thích Như Điển từ Hannover về thuyết giảng giáo 
pháp của Đức Phật; nhưng chưa có một tổ chức quy củ tại địa 
phương. Do đó vào ngày 20.9.1987 một số quý Đạo Hữu và quý 
Phật Tử tại Wiesbaden đã nội lại để thành lập một Chi Hội Phật 
Tử tại đây; nhằm khuyến tấn và giúp đỡ cho nhau trên bước 
đường tu học. 


Vào ngày 20 tháng 10 năm 1987 vừa qua nhân buổi lễ Phật 
định kỳ có Thượng Tọa Thích Như Điển và ĐH Hội Trưởng Hội 
Phật Tử Việt Nam Ty Nạn tại Tây Đức về dự lễ, Chi Hội Phật Tử 
VNTN tại Wiesbaden đã ra mắt thành phần Ban Chấp Hành của 
Chi Hội nhiệm kỳ 87-89 như sau: 


-Chi Hội Trưởng : ĐH Châu Thành Lợi 
-Chi Hội Phó Ngoại vụ: ĐH Đặng Chung Huỳnh 
-Chị Hội Phó Nội Vụ : ĐH Quảng Mỹ Huỳnh Thị Xuân Hương 


-Thư Ký : ĐH Thiện Cương Tiêu Văn Lâm 
-Thủ Quỹ : ĐH Nguyễn Ngọc Huân 

-Ban Giáo Lý : ĐH Nguyễn Văn Nhờ 

-Ban Thanh Niên : ĐH Nguyễn Đăng Quý 

-Ban Văn Nghệ : ĐH Nguyễn Văn Minh 

-Ban Xã Hội : ĐH Lê Sáng Quang 


Kế từ khi ra mắt đến nay Chi Hội vẫn thường xuyên tổ chức 
những buôi lễ Phật và học hỏi giáo lý, giúp đỡ nhau trong khi hữu 


76 


sự, thăm viếng nhau khi đau ốm bệnh tật. Hằng năm Chi Hội vẫn 
tô chức vê Hannover tham dự lẽ Phật Đản và lễ Vu Lan. 


Tuy Wliesbaden mới thành lập Chi Hội Phật Tử; nhưng nhờ 
đạo tâm của quý vị lớn tuổi và thiện chí của các anh chị Phật Tử 
trẻ, đã chung vai góp sức vào việc chung, do đó hầu như công 
việc nào cũng mang lại những thành quả đáng khích lệ trong ý 
đạo nhiệm mâu. 


10 JAHRE DES 
VIETNAMESISCHEN 
BUDDHISMUS 
IN DEUTSCHLAND 


INHALT 


Seite 
EB1lOBE -oii6ixccsc2g6464 0135 006404 336038126 64s01605xìxEsl5424xstissxesitlsesvetabsssvbi Aieesdi S1 
SYSTEM DES VIETNAM-BUDDHISMUS IN DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ...................................... -.«-<<¿ 83 
101AHRE DES VIETNAMESISCHEN 
BUDDHISMUS IN DEUTSCHLAND ..................................--.-cscscs«e2 93 


NONNENTEMPEL BAO QUANG UND DER ORTSVEREIN 
DER BUDDH. VIETNAM- FLÙCHTLINGE IN HAMBURG ....... 116 


EINE KURZGESCHICHTE ANLASSLICH DES 10 JÄHRIGEN 
JUBILÄUMS DER VEREINIGUNG DER 
BUDDHIST. VIETNAM-FLUÙCHTLINGE IN DEUTSCHLAND .. 119 


BUDDHAVEREHRUNSSTÄATTE LINH THUU UND DER 
ORTSVEREIN DER BUDDHIST. VIETNAM-FLŨCHTLINGE 
TN BEHRIN ciic.ciiicbis6112ás01,6666201/8usa/Lã666s8443ãsxesl b041218848 843k 124 


DER ORTSVEREIN DER BUDDHISTISCHEN VIETNAM- 


FLUCHTLINGE IN BREMEN ........................ ¬ 23805641901104 153005 139 








FLÙCHTLINGE IN FREIBURG ............................ 5-5-5555 +c<cccsesS2 143 


DER ORTSVEREIN DER BUDDHISTISCHEN VIETNAM- 
FLÙCHTLINGE IN HANNOVER UND UMGEBUNG ................. 145 



































DER ORTSVEREIN DER BUDDHISTISCHEN VIETNAM- 
FLÙCHTLINGE IN MÙNSTER .......................... 5-5-5252 +c2xcsese2 147 


80 


BUDDHAVEREHRUNSSTATTE TAM GIAC UND DER 
ORTSVEREIN DER BUDDHISTISCHEN VIETNAM- 
FLÙCHTLINGE IN MÙNCHEN, BAYERN ...............................---- 148 


DER ORTSVEREIN DER BUDDHISTISCHEN VIETNAM- 
FLÙCHTLINGE IN NORDDEICH UND DIE JUBFA MINH HAI 154 


DER ORTSVEREIN DER BUDDHISTISCHEN VIETNAM- 
FLÙCHTLINGE IN NỦRNBERG FÙRHT-ERLANGEN ............... 156 
































DER ORTSVEREIN DER BUDDHISTISCHEN VIETNAM- 
FLÙCHTLINGE IN WIESBADEN ...........................-----555©7c5c5ccsesS2 159 














HÌNH ẢNH BILDER VON DER ZEHNJÄRIGEN AKTIVITÄTEN 
DES VIETNAMESISCHEN BUDDHISMUS IN DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ...................................-...-+- ló1 





81 


Epllog 


In den letz(en zechn Jahren (1978-1988) 1Isíỉ der 
viefnamesische Buddhismus 1n vielen Bereichen relig1ös, kulturell 
und soz1lal aktIv gewesen. Alle diese Aktivitäten haben sich nicht 
nur auf Vietnamesen, sondern auch auf Deutsche konzentriert. 
Um die Ergebnisse festzuhalten, fasse ¡ch sie in einem Buch mit 
dem Titel "Bilder der zehnjährigen Aktivität der vietnamesischen 
Buddhisten In der Bundesrepublik Deutschland” zusammen. 


Dileses Buch, das Sie soeben In der Hand halten, stellt die 
Arbeit der Buddhaverehrungsstätte Vien G1ac dar, die sie seit dem 
2.4.78 geleIstet hat. Nach zehn Jahren hat sich der WirkungskreIs 
von vietnamesischen Buddhiten ủber ganz Deutschland 
ausgedehnt. Viele Buddhaverehrungsstätten und Ortsvereine sind 
entstanden. 


Die Anwesenheit des Buddhismus Ist eine NotwendigkeIt 
fủr die vietnamesischen Flichtinge in der Bundesrepublik 
Deutschland. Die unbestreitbar notwendige mafterielle Hilfe, die 
wIr ganz bestimmt brauchen, mul durch eine Immaterielle Hilfe 
ergänzt werden, wle sie Kultur und Religion bieten. Als wlr 
verzweIfelt vor den vietnamesIschen Kommunisten fluchteten, auf 
dem Weg in die Freiheit, konnten wir nichts auöer dem nackten 
Leben und unseren Glauben, unsere Religion mitnehmen. Dieser 
Glaube kann auBerhalb der Religion nicht gefunden werden. 
Nachdem die weltlichen Dinge (Unterkunft, Kleidung, 
Verpflegung...) einipermaföen geordnet waren, gingen die 
buddhistischen Lalen sofort dazu tiber, sích Gedanken zu machen, 
wle sie Ihre Religion hier ausiben können. Um dieser Nachfrage 
gerecht zu werden, 1Ist die Anwesenheit des Buddhismus 
unabkömmlich. Die Mönche und Nonnen mũssen siích um die 
verschiedensten Zeremonien kủmmern. Totengedenktag, Begräb- 
nIs, Hochzeit. Darùber hinaus halten sie Kurse zur Lehre Buddhas 


82 


sowle solche, die sich mi( der prakuschen Ausibung 
beschäftigen, ab. Aulerdem helfen sie den vietnamesischen 
Flũchdingen hier in der Bundesrepublik Deutschland mit den 
Problemen des Alltages fertig zu werden, durch Krankenbesuche, 
Beratung im Umgang mit Behörden und praxisnahe Tips fiir das 
tágliche Leben ect. 


Die Möglichkeit der Teilnahme am Leben der Ortsvereine 
(Kurse zur Buddhalehre-Unterweisung, Andachten...), das 
Erleben der Mönche und Nonnen, sowle die bei felerlichen 
Andachten entstehende Atmosphire, stellen wichtige 
Lebenskraftquellen fir die vietnamesischen Flichtlinge dar. Sie 
sind auch eine Art von Trost und Wärme 1n den Augenblicken der 
Sehnsucht nach đer verlorenen Heimait. 

Dịe Entstehung dieses Buches und die Möglichkeit, es bei 
dem Autor zu bezIehen, verdanken wIr zum einen der finanzIellen 
Unterstitzung des Bundesminsters des Innern, sowie den 
Ermunterung durch viele Lalenanhänger. Belträge anderer 
Pagoden, Buddha Ehrungssfätten und Ortsvereine sind entspre- 
chend ausgewiesen. Fũr die deutschen Texte im ersten TeIl, sowle 
fuúr die Untertitel bei den Bildern sind Nov1ze Thien Tìn, Buddhist 
Thị Chon und Thien Phap verantwortlich. 

Wir bedanken uns bei dem Bundesminmister des Innern und 
den oben genannten Mitarbeiern ÂOhne die cerwähnten 
Unterstitzungen, wurde ein solches Buch schwerlich zustande 
kommen, wodurch die folgenden Informatonen Sie kaum 
erreichen wirden. 

Wir bitten um Ergänzungen bzw. Informationen, die Ihnen 
beim Lesen dieses Buches einfallen sollten. Wir danken dafir im 
Voraus ganz herzlich. 

Fertiggestellt am 30. Juli 1988 
im Jahre 2532 nach buddhistischem Kalender 
Vien Giac Pagode 
die meditative KlausurzeIt im Jahren des Drachen. 
der Autor 


83 


SYSTEM DES VIETNAM-BUDDHISMUS 
IN DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 


Dịe Congregalon der XVereingten viefnamesischen 
buddhistischen Kirche wurde erstmals im Jahre 1964 in Vietnam 
geprindet. Die Congregaton 1st ein Beschluổ nach der 
Revolution  gegen das diktatorische Regime der 
Famillenregierung von Ngo Dinh Diem. Während der gewaltlosen 
Revolution haben sich die verschiedensten buddhistischen 
Richtungen zusammengeschlossen, im Kampf fùir die Freiheit der 
Ausibung der buddhist  Religion und fir die Rechte der 
Buddhisten. Am Ende haben wir den Sieg davon getragen. Die 
Bezeichnung "Vereinigte”" entstand nach diesem Sieg. Das soll 
nicht helôen, daB es davor keine Verständigung zwischen den 
Richtungen gegeben hat. In der ZeIt vor 1964 gab es nur einzelne 
Institutonen 1m kleinen Rahmen. In den drei Bereichen Vietnams 
(Sũd-, Mitte- und Nordvietnam) gab es eine VereInigung, die alle 
Ordinierten und Nicht-Ordinierten umfaBte. 1964 kam es zum 
Zusammenschluồ aller buddhistschen Richtungen; vom 
Theravada - bis zum MahaJana Buddhismus; auch Amidismus, 
ZenbuddhIsmus und andere Richtungen traten der Congregation 
bel. Diese Zusammenarbeit Innerhalb der Buddhisten fihrte zu 
dem gewinschten Z1el. Seit 1964 Ist der Wirkungskreis des Viet 
Nam-Buddhismus nicht nur innerhalb ganz Vietnams, sondern 
auch im Ausland zuspiren. Seit dem hat die Congregation 
Abteilungen 1n Frankreich, Indien, Japan, ... 


Nach dem 30.4.1975, dem Tag der kommunistischen 
Machtibernahme 1n Vietnam, flichteten viele Ordinierten und 
Buddhisten Iins Ausland. Dadurch entstanden ũberall In Asien, 


84 


Europa, Amerika und Australen Institutionen des Vietnam- 
Buddhismus. Gleichwo auf dieser Welt, mit der AnwesenheIt von 
Mönchen, Nonnen und Buddhisten Anlalö genug gegeben 1st fir 
die Grũndung eines Vereins, den Aufbau eines Tempels oder 
einer Stätte zur Reinheifsausibung, um durch thre Aktivitäten, 
den Glauben der vietnamesischen buddhistischen Flichtlinge zu 
bewahren und zu pflegen, da Ist Buddhismus, eine Religion, die 
seit Jahrtausenden 1n Vietnam existlert Heute leben wir Im 
Ausland, unsere Aufgabe 1st die Bewahrung und Pflege der 
vietnamesischen buddh. Kultur und Tradilon parallel zur 
Integraton In das Leben In eIinem fremden Land. Die Aufgabe 
sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn die buddh, 
traditionelle Kultur Ist eine Kostbarkeit, nicht nur fir uns, die 
buddh. Flichtlingse, sondern auch fủir die eingeborene 
Bevölkerung. 


Vor 1975 haben die vietnamesischen Studenten In der 
Bundesrepublk  Deutschland  eine "Vereingung  der 
buddhistischen Studenten "aufgebaut, die aber auseinander ging 
als die Kommunisten die Macht in Vietnam an sich rissen. In der 
ZeIt von 75-77 ruhten die Aktivitäten der vietn. buddh. Studenten, 
well Ihnen sowohl ein Programm wle auch eine Persönlichkeit 
passend zur neuen Situatlon fehlten. Es war eIine glủckliche 
Figung, da Bhikku Thích Nhu Dien 1977 nach Deutschland 
kam. Auf Wunsch der Studenten aus Hannover, Kiel und Berlin 
hatten wIr einen Buddhisten-Verein gegrũndet und eine Betstätte 
1n Kiel aufgebaut. 


Später, am 2. Apnl 1978, der Notwendigkeit folgend, 
bemihten wIr uns um die Entstehung der Buddhaverehrungssfätte 
Vien Giac 1n der Kestnerstr.37, 3000 Hannover 1. 


Eigentlich hatten wir vor, die Congregatlon und nicht die 
Vereingung zuerst zu grũủnden, um die Tradilon der 
CongregatIlon, Abteilung Japan, weiter zu fũhren. Denn In dieser 


85 


ZeIt war Ich als Student Mitglied dieser Abteilung, an deren 
Aufbau ¡ch beteiligt war und fũr die ¡ch später gearbeitet habe. 
Dịe Bedingung fir die Entstehung der Congregatlon In der 
Bundesrepublik Deutschland war die Anwesenheit von 7 
Mönchen hier. Jedoch war auler mir niemand hier, so daB die 
CongregafIion vorerst nicht entstehen konnte. Aus diesem Grunde 
war die Grũndung der Congregation, Abteilung Bundesrepublik 
Deutschland e.V. vorläufig von zwelttrangiger Bedeutung. 
Vorrang hatte der Aufbau einer Organisatlon aus Buddhisten, die 
sich um die Erhaltung und Pflege der Buddhaverehrungsstätte 
kủmmert, sowle die Grũủndung ceIiner Vereinigpung fủr 
AuBenkontakte mit der Reglerung und anderen vietn. Gruppen. 
Zu dieser ZeIt gab es nurwenige vietn. Fluchtlinge 1n der 
Bundesrepublik  Deutschland; die Besucher der Buddha- 
verehrungsstätte waren ausschlieBlich Studenten. Deshalb trägt 
die Vereinguny, mit meiner Zusimmung den Namen 
"Vereinigung đer vietn. buddhist. Studenten und Vietnamesen 1n 
der Bundesrepublik Deutschland”. Diese Vereingung entstand 
1978, somit 1st das 10. Jährige Jubiläum der Vien Giac Pagode 
øleichzeitig das Jubiläum dieser VereInigung. 


Der "Verein zur Erhaltung und Pflege der drei Juwelen der 
Buddhaverehrungsstätte Vien Giac” sowle die "Vereinigung der 
vien. buddhist Studenen und  Vietnamesen 1n  der 
Bundesrepublik Deutschland e.V." entstanden gleichzeitig und 
ergänzten sích In Ihren Aktivitäten beziglich der Innen- und 
Aulenangelegenheiten zwischen Deutschen und Vietnamesen, als 
auch unter Vietnamesen selbst. Der Erfolg von 78-80 war 
geringfigig, doch trotz dem war er eIn gu(es und sicheres 
Fundament fir die Arbeit der folgenden Jahre, die als eine 
erfolgreiche anzusehen Ist. 


Set 1978 nahmen die Lãnder der Bundesrepublik 
Deutschland viele Flũchtlinge auf. Darunter waren auch buddhist. 
Mönche und Nonnen. Sie waren nach Nordrhein Westfalen und 


S6 


Bayern gekommen. WIr haben natirlich sofort Kontakt mit ihnen 
aufgenommen und Ihnen bei anfänglichen Unsicherheiten mit Rat 
und Tat beigestanden. 


Nun war der Zelipunkt fủr die Grủndung einer 
Congregatlon gekommen, deshalb lud ch Mitte September 1979 
die verehrten Mönche und Nonnen In die Buddhaverehrungsstätte 
Vien Giac ein, um mit Ilhnen dariber zu sprechen. Die Safzung 
der Congregation formulierten wIr einstimmig. Seit I9S§I wurde 
die "Congregation der Vereinigten Vietnamesisch-Buddhistischen 
Kirche, Abteilung in der Bundesrepublik Deutschland, von der 
Bundesreglerung und dem Bundesgerichtshof akzepttert, als eine 
Insttuton zur Ausibung religlöser und kultureller Aktivifäten, 
wIe sle die Satzung beschreIbt. 


Dịe Mitglieder der Congregatlon der Vereinigten 
Vietnamesisch-Buddhistischen Kirche, Abteilung 1n der 
Bundesrepublik Deutschland, sind ausschlieBlich Mönche und 
Nonnen. Dlese stellen eine Leitkraft fir die Vereinigung und auch 
fur alle vietn. Flũchtlinge 1n der Bundesrepublik Deutschland dar. 
Die verehrten Mönche und Nonnen veranstalteten Zeremonlien fiir 
den Frieden und fủir die Verstorbenen In der Pagoden, In 
Buddhaverehrungssfätten oder 1m privaten Zuhause 1rgendeines 
Lalenanhängers. Auch haben sie Lehrkurse tiber Buddhismus und 
PraktizIerungskurse veranstaltet. Die PraktizIerungskurse sind eIn 
"Achtfastenregelntag" fur Lalen, fũr Ordinierte eine dreImonatige 
meditative Klausurzeit (vom Vollmond des 4. Monates bIs 
Vollmond 7. Monates nach dem Mondkalender). Diese ZeIt 1st die 
Gelegenheit fir eine Zusammenkunft von Mönchen und Nonnen, 
um iber Ihre Erfahrungen, thre geistliche Arbeit am eigenen 
Wohnort zu sprechen bzw. mifeinander zu lernen und die 
Buddhalehre zu praktizIleren. Die verehrten Mönche und Nonnen 
sind der InbegrIff der Barmherzigkeit und der Hilfsbereitschaft. 
SIe sind auch die geIstige Stũtze fur die Lalen bei der Ausibung 


87 


Ithrer guten Werke. Deshalb 1st die Anwesenheit der Mönche und 
Nonnen 1n allen Angelegenheiten und an Jedem Ort sehr wIchtIg. 


Nach Angaben des Innenministeriums der Bundesrepublik 
Deutschland leben zurzeit etwa 38.000 vietnamesische 
Flũchdinge hier. Nimmt man an, daö 60% dieser Flichtlinge 
Buddhisten sind, so hat sích Jeder der zehn Mönche/Nonnen, die 
zur ZeIt in der Bundesrepublik Deutschland leben, um rund 2.280 
Buddhisten zu kũmmern. Diese Anzahl 1st nicht zu gering, wenn 
man Ihre Verteilung bericksichtigt. Deshalb 1st ein Mönch bzw. 
eine Nonne stets beschäftigt. Sie mũssen Anrufe entgegen- 
nehmen, Briefe von Buddhisten beantworten, Ihnen bei Ihren 
Schwleriekeien helfen, Begräbms-, Toten- oder HochzeIts- 
zeremonIen durchfiihren, Krankenbesuche machen und die Lalen 
1n die Buddhalehre einweihen, zuletzt sich selbst darum bemùihen 
auf dem Weg der Erlösung vorwärts zu kommen. Das waren die 
Grủnde fir ceine weltere Reise einiger Mönche von der 
Bundesrepublik Deutschland aus In andere Lãänder, aber auch 
wiederum Grủnde fir das Kommen von Mönchen aus den 
Flũchtlingslagern. Es bedeutet nicht, da die Mönche und Nonnen 
vor Schwlerigkeiten zurickschrecken. Dennoch blelbt nicht zu 
leugnen, daB eine enorme Kraft gefordert wIrd, um gleichzeItig 
die Integralon 1ns neue Leben und die oben genannten 
Angelegenheiten zu bewältgen. Manchmal kommt In Ihnen eIn 
Gefihl auf, zwischen zwel Pole zu schweben. Die Ủnsicherheit 
kommt durch die ungeheuere Kraftanstrengung zustande, die von 
einem Mönch bzw. einer Nonne fir thre Aktivitäten gefordert 
wrd. DIie Mönche und Nonnen, welche diese Aufgabe 
akzeptieren, mũssen sich anstrengen und noch mehr angestrengt 
werden. Jene, die noch sicherer auftreten möchten, mũssen weIter 
an sich selbst arbeiten und lernen. 


Nach I0 Jahren gibt es nun 1. d. Bundesrepublik 
Deutschland Š neue Ordinierenten, die nach der Erlösung streben. 
Leider sind 2 davon wieder Ins weltliche Leben zuricksekehrt, da 


88 


se nich mít dem mũhseligen Leben des Klosters 
zurechtkommen, wenn zuglech die Welt drauBen mít 
Verlockungen aller Art nach Ihnen ruft. 


Dịe "Vereingung der Vietnamesisch Buddhistschen 
Studenten und Vietnamesen In der Bundesrepublik Deutschland 
e.V." war von 1978 - 1981 aktiv, danach wurden weltere 
Ortsvereine in Berlin, Hamburg und Hannover gegrindet. Diese 
Ortsvereine wurden auch von der Reglerung als eine wohltätIge, 
rellglöse (Organisaton angesehen. Inzwischen waren viele 
Vietnam-Flichlinge 1n die Bundesrepublik Deutschland 
sekommen, während die Studenten inzwischen 1hr Studium 
abgeschlossen hatten. Eine Versammlung wurde zusammen 
gerufen, die Vereinigung bekam ab 1984 den neuen Namen, "Die 
Vereimgung der Buddhistschen Vietnam-Flichtlinge 1n der 
Bundesrepublik Deutschland e.V." 


In den letzten zehn Jahren wurden mehrere Ortsvereine In 
Aachen, Berlin, Bremen, Hamburg Hannover, Frelburg, 
Frankfurt, Mũnster, Mũnchen, Firth-Erlangen-Nùrnberg, 
Stuttgart, Wlesbaden_... gegrindet. Noch weltere Ortsvereine 
werden 1n der Zukunft entstehen. 


Die VereIngung der Buddhistischen VN Fluchtlinge In der 
Bundesrepublik Deutschland nimmt die Anweisungen der 
Congregation entgegen. Diese werden dann an die Ortsvereine 
wei(er gereicht. In Angelegenheiten der Organisation rich(en sich 
die Ortsvereine nach der Vereinigung, 1n finanzIeller Hinsicht 
mùssen sie sich Jedoch selbst versorgen. Die Täugkeit der 
Ortsvereine 1st auf Orts- bzw. Landesebene beschränkt. Jedes Jahr 
zu den 2 øroôBen Festen des Buddhismus, Vesak- und 
Ullambanafest, kommen sie nach Hannover und beteiligen sich 
mit musikalischen Darblietungen und sonstigen organisatorischen 
Notwendigkeiten an der Durchfihrung der Feler. Dies Ist eIn 
Zeichen von Zusammengehörigket zwischen den Buddha- 


89 


Lalenanhängern, die von einer unsichtbaren Kette aus LIebe, 
Vertrauen und BarmherzIgkeIt miteinander verbunden sind. 


Heutzutage sind in einigen Orten wie Aachen, Hamburg, 
Berlin, Mönchengladbach, Barntrup, Rottershausen, Mũnchen ... 
Buddhaverehrungsstätten entstanden. Die Mehrheit davon wIrd 
direkt von Mönchen und Nonnen betreut, andere werden Jedoch 
von gläubigen Lalen gefiihrt. Orte, die un(er keiner Leitung von 
Mönchen und Nonnen stehen, veranstalteten Jährlich eInige 
Andachtstage mit und ohne Achtfastenregeln-Zeremonlen, wobel 
die Mönchen und Nonnen dazu eingeladen wurden. Diese 
Tage sind zusätzliche Anrelze in der Aktivität des OrtsvereIns, sie 
ermöglichen auch dem fern vom Tempel lebenden Buddhisten die 
Tellnahme an einer Sutra und an einer Unterweisung 1n der 
Buddhalehre. 


In den I1 Bundesländern leben iberall Vietnamesen, Jedoch 
nicht Jedes Land hat eine Buddhaverehrungsstätte oder einen 
Tempel, geschweige denn eine Betreuung durch einen 
Ordinierten. Dies 1st e1n groer Verlust fir die Leute: "Mangel an 
geIstigen øegeniber tiberfluổ an materiellen Wohl". Um diesem 
abzuhelfen mũssen sie entweder nach Hannover oder zu einem 
anderen Tempel In der Nähe Ihres Wohnortes fahren, um zu 
beten, Buddha zu verehren.... 


Dịe Kinder bringen mit dem Auto thre Eltern zum Tempel, 
umgekehrt fordern die Eltern die Kinder auf, mitzukommen, 
wemn sle zur Pagode gehen. Dies sind die Gelegenheiten fir das 
Kennenlernen der eigenen kulturellen Tradition im fernen Land. 
Nur In dieser Zeit sind die Jugendlichen unfer sich, ansonsten sind 
sie gøetrennt. Um diese Schwlerigkelt zu ủberbricken hat man 
musikalische und sportliche Veranstaltungen orgamislert. Einige 
Orte gingen sogar soweit, vietnamesische Kurse, Spiele und 
Nachhilfekurse bei Schwleripkelten 1n der Schule.., zu 
veranstalten. Die "Jung-Buddhist Familien” entstehen. Seit 1987 


90 


haben die Jung-Buddhist Familien in Norddeich, Hannover, 
Nữũmberg-Fiirth-Erlangen und Berlin gute Erfolge erzIelt. Es zelgt 
sich die Tendenz zur Grindung weiterer Jung Buddhist Familien 
1n anderen Orten. 


Da die Mitglieder der Jung-Buddhist Familien zumelst die 
Kinder der Mitglieder der Ortsvereine sind, wird die Familie In 
Jeder Hinsicht vom Ortsverein unferstirzt. Die Kinder spIelen und 
lernen miteinander am Wochenende wIe Brùủder und Schwestern, 
deshalb der Name "Famile". Da sie In enger Bruderschaft 
miteinander umgehen, wIrd Ihr Vertrauen untereinander schnell 
wachsen. 


Zusammenfassend kann man sagen, da das System des 
Vietnam-Buddhismus 1n der Bundesrepublik Deutschland sích 
wie folpt zusammensetzt. An erster Stelle steht die “"Congre- 
gadon der Vereingten Vietnamesisch-Buddhistschen Kirche, 
Abteilung In der Bundesrepublik Deutschland"; thre Mitglieder 
sind Mönchen und Nonnen - Nachgeordnet 1st die ”Vereinigung 
der Buddhistischen Vietnam-Fluchtlinge In der Bundesrepublik 
Deutschland"; der Aktivierungsbereich der Vereinigung 1Ist 
bundesweit und von der Congregation abhängig. Die Ortsvereine 
sind Unterorgane der Vereinigung und nehmen die Anweisung 
von dieser entgegen. In den Orten mit Jung Buddhist Familien 
bilden diese wlederum eine kleinere Einheit gegeniber den 
Ortsvereinen. 


Aulerdem exIstlert in der Bundesrepublik Deutschland eine 
nicht zu verachtende Institution, das 1st das ”Vietnamesisch- 
Buddhistsche Sozlo-Kulturzenrum 1n der Bundesrepublik 
Deutschland". Das Zenrum hat ceIinen bundesweiten 
Wirkungskreis. Seine Aktivifät 1st Jedoch eine andere als die der 
Ortsvereine, verschieden auch bezũglich der Vereinigung. Dieses 
Zentrum bildet ein Bindeglied zwischen den Organisatlonen, 
buddhistischen wie nich(-buddhistischen, deutschen wie nichí- 


9Ị 


deutschen, um sich gegenseitig im Bereich Kultur und SozIales zu 
unferstủrzen. 


Im kulturellen Bereich wurden Bicher und ZeItschriften 
gedruckt, um das geistige Leben der Fluchtlinge zu bereichern. 
Veranstaltungen wle Musikabende und Kurse In Vietnamesisch 
und Deutsch fiir die Jugendlichen wurden angeboten. 


Im soz1Ialen Bereich steht das Zentrum den Flũchtlingen bei 
Schwleripkeiten der Integration, der Wohnungssuche, der Lehr- 
stellensuche, der Arbeit.. und ¡in anderen spezIellen 
Soz1Ialbereichen hilfreich zur SeIte. 


Fruher, in der Heimat, exIs(lerte der Vietnam-Buddhismus 
mitten im weltlichen Leben; doch die Mehrheit der Mönche und 
Nonnen vertreten den Standpunkt der Abgeschlossenheit. Darum 
Ist đie Sozlal-Aktivitit des Buddhismus Imnternaflonal sowle 
national nicht so ausgeprägt wle In anderen Religionen Europas. 
Deshalb muB der Buddhismus mehr sozial arbelten und sich 
seinen Anhängern mehr zuwenden, wenn er wũnscht, dalö der 
Glaube wirklich von den Lalen begriffen wird und er tIef In sie 
eindringen kamn, besonders In einem Leben wie diesem, Wo das 
Materielle langsam die Oberhand gewinnt. Wenn die Mönche und 
Nonnen welter auf Ihrem Standpunkt wie 1n der HeIimat 
verbleiben, so hat der Buddhismus hier kaum eine Chance der 
Entwicklung. 


Das  System des Vietnam-Buddhismus in  der 
Bundesrepublik Deutschland I1st so einfach. Der Schwerpunkt 
liegt darin zu zelgen, wle man den Glauben im realen Leben 
umsetzen kann und wIe man 1hn w1Irklich verinnerlicht, denn alles 
andere 1st nur eine Art Fassade, ein Mittel zum Zweck. Zehn 
Jahre vergingen zu schnell. Es bleibt die Hoffnung, daB dieser 
neue Standpunkt es den XVietnam-Buddhisten 1n der 
Bundesrepublik Deutschland ermöglicht, die Lehre des Buddha 


92 


noch besser zu verstehen und vor allem 1n threm Alltag spirbar zu 
praktizleren. Das 1st unser besten Dank gegeniber dem Grinder 
dieser Religion, Sakja Muni Buddha, vor 2532 Jahren und den 
Bemihungen um die Vergrölerung dieser Religilon durch die 
Patrlarchen. 


Hoffentlich 1st dies ein kleiner Grundstein zur Erbauung des 
grolen Gebäudes des 1nternationalen Buddhismus. 


93 


10 JAHRE DES VIETNAMESISCHEN 
BUDDHISMUS IN DEUTSCHLAND 


Am 2.ten April wurde 1n diesem Jahr das zehnjährige 
Bestehen der Pagode Vien Giac in Hannover gefelerf. Aus diesem 
Grunde möchten wir [hnen etwas vorfragen, womit S1e sich einen 
Ùberblick verschaffen können iiber das, was ¡n den letzten zehn 
Jahren in Hannover und 1n Deutschland mit dem vietnamesischen 
Buddhismus geschehen 1st, dargestellt anhand folgender zehn 
Gesichtspunkte. 


ERSTENS: DIE ZELT 


Die Zeit 1st der erste Faktor ũber den wIr zunächst berichten 
möchten. Sowohl 1n europäischen, als auch 1n aslatischen Sprich- 
wörtern wIrd die ZeIt wle folgt dargelegt: "ZeIt 1st Gold” oder 
"Dịe Vergangene ZeIt wird niemals zurickkehren" oder "ZeIt, 
Flut und Ebbe warten auf niemanden” usw. Dadurch läBt sích 
erkennen, daB Zeit sehr kostbar Ist. Es wIrd sich niemals GleIches 
wIeder holen, weil Iimmer In Jedem 1/1000 einer Sekunde, In Jeder 
Sekunde, 1n Jeder Minute, In Jeder Stunde eine unaufhörliche 
Fortbewegung des existlerenden Universums 1st. Im Vergleich zu 
einem Jahrhundert, mit 365 Tagen 1m Jahr, sind I0 Jahre sehr 
kurz. Aber im Vergleich zu einem Jahr oder weniger, scheInt 
diese Zeit, diese zehn Jahre lang zu sein. Solche Vergleiche 
deuten darauf hin, dal lang oder kurz Je nach der Auffassung der 
einzelnen Menschen defintert 1st. Zum Beispiel, wenn wIr unser 
hohes Alter von 100 Jahren mit dem hohen Alter der hinmlischen 
Wesen von 10.000 Jahren vergleichen, währt unser Leben 
wIrklch viel zu kurz. Wenn wir auf gleiche Welse das 
zehnjährige Bestehendes vietnamesischen Buddhismus 1n 


94 


Deutschland mịt der Entstehung des Buddhismus vor 2.500 
Jahren vergleichen, Ist die Entwicklung des vietnamesischen 
Buddhismus In Deutschland noch viel zu kurz. Aber wenn man an 
die Zukunft denkt, soll man die Vergangenheit und die Gegenwart 
nicht vernachlässigen. Obwohl heute erst eIn winzIger Keim 1st, 
wird er sich zu einem entscheidenden Faktor fir die Erfolge und 
fur die Entfaltung 1n späterer Ze1t entwIckeln. 


Die zehn Jahre vergingen schneller, als wir es uns 
vorgestellt haben. Was wIr erwarten, braucht oft sehr lange. Wenn 
wIr versuchen, die ZeIt zu verkirzen, so vergeht sie doch 
schneller als w1r sie wahrnehmen können. 


Eimnen Rickblick auf die zehn vergangenen Jahre des 
vietnamesischen Buddhismus an dieser Stelle zu geben, wirde 
sehr umfang reich sein. Trotzdem bemuhen wir uns, lhnen unsere 
Angelegenheiten 1n den nächsten Punkten darzustellen. 


Z.WEITENS: UMSTÄNDE 


Wenn es den 30.4.1975 In der traurigen Geschichte des 
vietnamesischen Volkes nicht gegeben hätte, wären heute In der 
Bundesrepublik keine vietnamesischen Buddhisten beheimatet. 
Wemn es doch welche gäbe, wurden sie entweder Touristen oder 
Studenten sein. Nach dem Studium 1n der Bundesrepublik Deut- 
schland wirden sie In ihre Heimat zurũckkehren, um dort den 
Rest Ihres Lebens zu verbringen. Und sie wirden sich nicht 
ũberall in der Welt ansiedeln, wIe wIr dies als Flũchtlinge tun. 


Dịe Juden kehrten 1n 1hr Vaterland nach fast 2.000 Jahren 
zurũck. Während des Auslandlebens wũnschten sie sích oft: "Wir 
werden uns kủnftig 1n Jerusalem begegnen” und dies I1st wahr 
geworden. Auf gleiche Weise wũnschen sich die Vietnamesen 
auch, wenn sie Ihre Landsleute treffen, "In der Zukunft werden 
wIr nach Vietnam zurickkehren". Vögel haben thr Nest, thren 


95 


Horst, dem Menschen darf das Vaterland nicht fehlen. Heutzutage 
leben die Vietnamesen 0iberall in der Welt, ob dies Freude oder 
Trauer bedeutet, es lãäỗBt sich nicht leicht beurteilen. Nach der 
Auffassung des Buddhismus 1st dies Jedoch eIin kollektives 
Karma, welchem das vietnamesische Volk sich unterwerfen muổB. 


Set dem 30.ten Aprnl I975 steht Vietnam unter der 
Herrschaft des Kommunismus, haben viele Vietnamesen 
deswegen mit groôen Inneren Schmerzen Ihre Heimat verlassen. 
Dazu zählen noch Leute, die vor 1975 Vietnam verlassen haben, 
um zu studieren, die Buddhalehre zu vertiefen; und nun können 
se wegen des kommunistschen VN-Regimes nicht in 1hr 
HeImatland zurickkehren. Sie mũssen das traurige Schicksal der 
1n Ausland ansässigen VN-Fluichdinge teilen, mít groBer 
Hoffnung, daB sie Irgendwann heimkehren können. Ich bịn 
allerdings eIner von 1hnen. 


Ich selbst bin eIn buddhistischer Mönch und ein Flũchtling 
aus Vietnam. Darum liegt es mir am Herzen zwel Aufgaben zu 
bewerkstelligen, nämlich mịch um die Religlon und das Volk zu 
kủmmem. Hinsichtlich der Religion 1st der buddhistische Mönch 
verpflichtet, die Buddhalehe zu entfalten, aufgrund der 
Dankbarkeit gegeniber seinen Eltern und Lehrern. Hinsichtlich 
des Volkes muB, der buddhistische Mönch stets wissen, daB das 
Schicksal der Religion mit dem seines Volkes unzertrennlich 
verbunden 1st. Daher sind es zwar zwel verschiedene Aufgaben, 
aber sie vereinigen sich zu einer Einst, als in Norden von China 
Konflikte geschehen waren, verlieBen die chinesischen Mönche 
1hr Vaterland, um In Vietnam eine Zuffucht aufzusuchen und um 
sich von den krlegerischen Umständen in China zu entfernen. 
Somit haben sIe an das vietnamesischen Volk viel von der Kultur, 
der Kunst und dem GeIst der BarmherzIgkeit und der Gite des 
Buddhismus weItergegeben. Ist dies keine gùtIge Tat? 


96 


Die Indischen Mönche waren eInst mittels der Schifffahrt 
nach Vietnam gekommen. Damals haten sie auf den 
Handelschiffen die Aufgabe fiir eine gute Seefahrt zu beten. 
Allimählich hat der Buddhismus durch sie auch In Vietnam FuB 
gefaBt. 


Gesgenwirtig leben wir voriibergehend als Flichtlinge 1n 
Deutschland, wobel es uns er möglicht wird, die Weisheit des 
Buddhismus 1n dieses Land zu bringen. Aufgrund der politischen 
Situaton in Vietnam leben wir als Fluchtlinge in Deutschland. 
Jetzt sind wIr hier und vergessen nicht, diesem Land, dem 
deutschen Volk die Kostbarkelt des vietnamesischen und 
buddhistschen Kulturgutes dar zulegen. Es 1s wle In einem 
Garten mit vielen exotisch duftenden Blumen, und nun befindet 
sich zwIschen I1hnen, eine wunderbare Blume aus Fernost. 
Selbstverständlich dũrfen sich unsere deutschen Freunde mehr 
dariber freuen als darum zu trauern. Und dies, obwohl unsere 
deutschen Freunde zu Beginn erst eInige Freiheiten und Sachen 
mit uns teilen mufBten, damit wIr In diesem fremden Land auf 
elpgenen Beinen stehen könnten. AIs Dank dafir, daB uns das 
deutsche Volk herzlich mit offenen Armen aufeenommen hat, 
werden wir uns bemihen, das Beste von uns zu geben. 


DRLTTENS: GEOGRAPHISCHE LAGE 


Man sagt: "Zum fruchtbaren Boden kommen die Vögel, 
um sich dort anzusiedeln". Dieser Spruch bedeutet: Dort wo es 
Freiheit und Frieden gibt, dort werden die Menschen leben, die 
die Freiheit leben und die Freiheit bewahren. Gibt es keinen 
Frieden, so hat man das Recht, sich an eIinem entsprechend fried- 
lichen Ort niederzulassen. 


Es gibt kluge Vögel, die in die warmen Lãänder fliegen, um 
der Kälte in threr HeImat zu entfliehen, wenn der Winter kommi. 


97 


Und wenn das Wetter in ithrer HeImat wIeder warm Ist, kehren sie 
1n Scharen heim. 


Dịe Tiere nehmen sogar dieses Naturgesetz walhr, nicht 
nur wir Menschen. W1r verfigen ber menschlichen Verstand, 
darum können wir uns selbstverständlich besser als die Tiere 
verhalten. 


Viele Einheimische haben uns gefraøt wle wWIr 
Deutschland empfinden. Es gibt dafiir natirlich viele Antworten. 
Die meisten Erwiderungen lauteten ”Deutschland gefällt mr sehr, 
aber die deutsche Sprache 1st sehr schwer und der Winter hIer 1st 
mir viel zu kalt". DerJenige, der in einem warmen Land geboren 
Ist, mu hier die Zãähne zusammen beiöen gegen die Kälte des 
Winters. Und das Gleiche gilt auch fir die Deutschen, die nach 
Afrika oder Aslen reilsen und vielleicht die Hitze dort nicht 
aushalten können. Was 1st mit der Sprache? Vielleicht mu Jeder 
von uns zugeben, da die deutsche Sprache die zwelf- oder 
drittschwlerigste Sprache der Welt 1st. Sie 1st nicht nur schwlerig 
in der Aussprache, sondern auch In der GrammatIk und schwlerIg 
in der Art, wle die Wörter gebraucht werden. Fir die Kinder, die 
in Deutschland geboren sind und die deutsche Schulen besucht 
haben, Ist die deutsche Sprache nicht so schwer, dagegen haben 
sie ørole Schwleripkeiten mit threr Muttersprache. Das Klima, 
die geographische Lage, die Sprache, die Bräuche, die 
Gewohnheiten usw. sind nicht anders als die Angewohnheiten der 
Menschen. DerjJenige, der an Ireendeinem Ort auf dieser Erde 
geboren 1sí, mui solche Gegebenheiten akzeptleren, anstatt 
Vergleiche mit diesem oder Jenem Land anzustellen. Es sei denn, 
dal sie bereits in einem warmen Land gelebt haben und dadurch 
Angst vor der Kälte haben und um gekehrt Was bereits 
øeschehen 1st, sollen die Menschen akzeptieren. Wir haben 
anderen Leuten um uns herum oft geschildert, dal5 der Boddhi- 
Baum, der in einem kalten Land gepflanzt wurde, nicht gedeihen 
könnte wle In tropischen Lãndern bzw. Aslen. Der Boddhi-Baum 


98 


bedeutet der Baum der Erleuchtung, welcher von Sakya Muni 
Buddha In Indien aufgezogen und dann nach China, Vietnam und 
Japan gebracht wurde. Und In der Gegenwart haben seine Jũnger 
einen Zweig des Boddhi-Baumes hier, In europäischen Lãändern 
gepflanzt. Wenn wir 1hn der Kälte wegen nicht drauöen pflanzen 
können, zIehen wIr 1hn doch im Haus. Dies 1st eine Tatsache. Da 
die Menschen im Winter Wärme benötigen, brauchen auch alle 
anderen Lebewesen im Winter das Gleiche. Es Ist anscheinend 
schwlerig und kostet viel Mũhe, den Boddhi-Baum 1n kälteren 
Gebieten zu zichten als in warmen Zonen. Hoffentlich blũủht und 
gedeiht dieser Boddhi-Baum gut; seine Wurzeln, seine Zwelge 
und Blätter wachsen auch besser, obwohl er im Haus bzw. an 
einem anderen Ort gepflanzt wurde. 


VIERTENS: DIE MENSCHENLIEBE 


Die Tlere haben noch das PrinzIp erkannt, sich øgegenseItig 
in Schutz zu nehmen, um siích gemeinsam gegen die Kälte im 
Winter zu schitzen. Sie finden sich in Scharen zusammen, um 
sich øegenseitig zu wärmen. So sind auch die Menschen. 
Deswegen habe ¡ch oft gesagt: "Das Klima In Deutschland 1st 
zwar kalt, aber die Menschenliebe I1st hier sehr warm”. Wleso 
sollte sie nicht warm sein, obwohl wir mit thnen keine gleiche 
Hautfarbe, nicht denselben Stamm, keine Identische Sprache und 
nicht die gleiche Tradition teilen. Trotzdem wurden wIr von 1hnen 
mit offenen Armen aufeenommen und sie halfen uns In allen 
Bereichen. Was könnten wir da noch verlangen? 


Ích habe ofÍt gesagt, wenn die Situaton sich In 
Deutschland ändern wirde, mũBten die Deutschen 1hr Land 
verlassen. Ũnd wenn dann 1n VN ein freles und friedliches Leben 
herrschte, frage ¡ch mịch, ob wir die Deutschen ebenso herzlich 
aufnehmen wirden, wlie sie uns Jetzt aufnehmen, oder ob wir In 
diesem Augenblick unsere barmherzigen Tiủren schlieBen und 
unserem Ego und Individuellen Interessen nachgehen wirden? 


99 


Dịe Frage 1s( meistens mit einem Lãcheln beantwortet worden. 
Well es erst in Zukunft geschehen könnte, können sle es sich auch 
nicht vorstellen. Aber hinsichtlch des buddhistschen Geistes 
können wIr diese Wohltaten des deutschen Volkes niemals ver- 
gessen, well Buddha lehrte: "Während der Wanderung durch die 
Wuste haben w1r mail unter einem Baum Schatten gesucht und als 
Buddha-Schiler mũủssen wIr ihn aus Dankbarkeit mit Wasser 
begielen". Hinsichtlich der Pflanzen pflegen die Buddha-Schiler 
sogar solche Liebe. Ùberdies ist die Menschenliebe der Deutschen 
und aller friedlichen Völker in der Welt den vietnamesischen 
Flũchtlingen gegen tiber sehr grol. 


FŨNFTENS: DIE KULTUR 


Der Begrif "Kultur” wurde in dem vietnamesischen 
Wörterbuch des gelehrten Thanh Nghi als "Die Zivilisatlon und 
Erziehung” definlert. So 1síĩ die Kultur “eín Produkt von 
ErzIehung und Z1v1lisatlon”. 


In Asien herrscht die ivilisaton des Buddhismus, 
Konfuzlanismus und Laoismus. Diese drei Religlonen exIstieren 
seit 25 Jahrhunderten in AsIen. 


In Europa herrschen die Zivilisationen des alten Ägypten, 
des alten Roms und des Katholizismus. Aus diesen drei 
Kulturkreisen haben wir erkannt, daBö die europäischen und 
amerlkanischen Völker 1m alltäiglichen Leben durch die 
Z1vilisaton und Kultur des Katholizismus sehr stark beeinfluBt 
worden sind, und ob man es zugeben will oder nicht, der 
Katholizismus hat 1n diesen Lãändern eine entscheidende Rolle 
øespIelt. 


Heutzufage gibt es viele Lãnder, in denen keine elgene 
Kultur exIsflert, sondern nur eine Z1vilisation. Die Z1vilisation 1st 
wle folst definlert: "Z1vilisation 1st die Gepflogenheit, die klugen 


100 


Aspekte, die Lebensweise der Menschen, nachdem sle sich aus 
den vorangegangenen Epochen kultiviert hat”. Z1v1lisation besteht 
aus den Theorien, Auffassungen, Gebräuchen und Gewohnheiten, 
die durch das alltäpliche Leben und den Ủmgang mit anderen 
Menschen entstanden sind (nach vietnamesischem Wörterbuch 
von Thanh Nghị). Folglich beinhaltet die Kultur berelts die 
Bedeutung der Z1vilisation. Wenmn es sich nur um die Z1vilisation 
ohne die moralische Erziehung handelt, wird diese ZivIlisatlon 
der Menschheit sehr gefährlich werden können. Aber In den 
europäischen Lãändern, besonders In Deutschland, gibt es eine 
fes(stehende Kultur. Deswegen hat sie einen standhaften Platz In 
der vergangenen Entwicklungsgeschichte des Landes gehabt und 
hoffentlich wird sie sích durch die Vereinigung mi( anderen 
Tendenzen, anderen Auffassungen aus den asiatischen Kulturen 
mehr als vorher entfalten. Die buddhistische Kultur existiert als 
ene Kultur der Barmherzigket, als eine Kulttr der 
Gewaltlosigkett und als einne Kultur der Parität 1n allen 
Lebensbereichen. 


Eigentlich 1st der Buddhismus set Ende des I9.ten 
Jahrhunderts in Deutschland existent und nicht erst seIt eInigen 
Jahren. Im ersen Stadum stand die Begegnung, das 
Kennenlernen mít der Kultur, die bereits in Jenen Lãndern 
vorhanden war, im Mittelpunkt. Es können noch Jahrhunderte 
vergehen, bis der Buddhismus hier In Europa einen starken Ein- 
fluBö erlanst. Wlie in dem oberen Teil dargestellt Ist, wũrde das 
Fundament des Buddhismus nicht existleren können, wenn es 
solche ersten Schritte nicht gegeben hätte. Das Gleiche gilt auch 
fuir den chinesischen Buddhismus, der seit dem ersten Jahrhundert 
nach China gekommen 1st, und erst im sechs(en Jahrhundert stark 
entwickelt wurde. Die Situation in Vietnam war dieselbe. Obwohl 
der Buddhismus siích In Vietnam seit dem ersten Jahrhundert 
verbreitet hat, hat sich die buddhistische Kultur doch erst im 9. 
(en und 10.ten Jahrhundert unter der Ly- und Tran Dynastle 
entfalten können. In Europa 1st bereits die Kultur der drei oben 


101 


genamnten Tendenzen zur Entwicklung gekommen. Wenn durch 
die buddhistische Kultur zusätzlich eIn Beitrag geleistet werden 
kamn, so øibt es in den europäischen Ländern, zu denen Deutsch 
land gehört, eine gelstige Bereicherung fir deren Kultur- und 
GelIstesleben. 


SECHSTENS: DIE RELIGION 


Wle oben bereits dargestellt, gäbe es In der europäIschen 
Zivilisalon und Kultur eine groồe Lũcke, wenn der 
Katholizismus keinen Bettrag dazu geleistet hätte. 


Es wIrd oft von den heutigen Poliikern gesagt: "Die 
Religlion 1st unabhängig von der Politik". Denn die Religion hatte 
sich friher anscheinend sehr stark in politische Angelegenheiten 
eingemischt. WIll man deshalb heut zutage, daB die Religion von 
der Politik getrennt 1st? Wir dũrfen Jedoch nicht vergessen, daB 
die Religion vor dem heutIigen Stand der Naturwissenschaft und 
Technologle eine bedeutende Rolle in der Entwicklung der 
Zivilisaion gesplelt hat. Wenn die Technologle sich welter 
entwickelt und die Religion an dieser Stelle aufhört, sich welter 
zu entfalten, mũssen Fragen an diese Religion gestellt werden. 
Wenn dies nich( geschieht, wIird sie durch die Bewegung der 
Lebenssttömung abgetrieben und durch die Abänderung der 
Lebensweise sehr sfark beeinfluồt. Wir sollen die Lehre der 
Religion weiterhin aufbewahren, diese geistlichen Werte vererben 
und sile noch stärker zur Entfaltung kommen lassen unter der 
Voraussefzung, dal3 die ursprũngliche Lehre dieser Religion noch 
bis heute gũltig 1st, obgleich die Naturwissenschaft sich unendlich 
fortentwIckelt hat. 


AIs die Vietnamesen nach Deutschland kamen, um Asyl 
zu erbitten, haben sie eine Religion mitgebracht, den Buddhismus. 
Es gibt viele Europäer, die den Buddhismus nicht wahrnehmen 
können, sie sind noch sehr vor sichtig und zwelfelhaft. Das 1st 


102 


auch sehr berechtigt. Denn der Buddhismus 1st diesen Lãndern 
noch sehr fremd. Es gibt einen Grund, sịch dariber zu freuen, daB 
die Begrinder aller Religilonen thren Schủlern gelehrt haben: 
"Seit lieb zu euch selbst und liebt die Mitmenschen wie euch 
selbst”. Daher können wIr harmonisch 1n einem Land zusammen 
leben und 1n der Entwicklung dieses Landes eInen Beitrag leisten. 
Ehrlich gesagt, Ist die Existenz einer Religion dem Staat keine 
Last, sondern im Gegentell hiIlft sie, weil die Religion thren 
Anhängen das Erkennen der Ursache und Wirkung der 
Wiedergeburt, der unhellsamen und verdienstvollen Taten 
ermöglicht. Dadurch können sich schlechte Menschen wleder zu 
guten Menschen wandeln, wobel iiberall in der Gesellschaft 
Ordnung und Harmonle herrscht. Ist dies kein Nutzen? 


Buddhismus beherzigt den FEneden und lehnt die 
Gewalttätigkeit ab. Deswegen 1st der Buddhismus ein Elexier fũr 
viele Seelen, die nach Barmherzigkeit und Parität suchen. Wir 
brauchen uns keine Sorgen zu machen, daB der Wert oder die 
Anzahl der Anhänger einer Religion sích durch die AnwesenheIt 
anderer Glaubensrichtungen verschlechtert oder vermindern 
wiirde. Wenn das der Fall 1st, so sollte dieJenige Religion, die so 
empfindet, thre geistIige Basis nochmals iberdenken. 


Wñr möch(en abermals betonen, daB§ der Buddhismus 
niemanden zu beeinflussen versucht, sondern die Blủte des 
Buddhismus und des Volkes fir Jedes Land darbringt. Dies 1st die 
wichtigste Eigenschaft des Buddhismus. An dieser Stelle 
bedanken wir uns bei den Vertretern aller Institutionen z.B. 
Caritas, Evangelische Kirchen usw. von ganzem Herzen. Sie 
haben uns ohne 1rgendeine Diskriminierung wegen unserer 
Religion sehr viel geholfen, damit wIr bis heute mit thnen leben 
können. 


103 


SIEBTENS: DIE POLITTIK 


Es wIrd von den Japanern oft gesagt: "DerJenige, der keine 
Raffinessen beherrscht, soll keine Poliik machen". Wenn dđies 
wahr 1st, hat die Politik zwel Gesichter. Dann sollen dieJenigen, 
die die Religionslehre ausiiben, keine Politik machen dũrfen, weil 
die Religion solche Schädigungen ablehnt. Denn nach der 
Terminologle 1m chinesischen wird der Begriff "Politik” wle folgt 
dargelegt: "Die Poliuik 1st eine wahre und menschenwiirdige 
MaBnahme, die wir notwendig durchfihren und aufrechterhalten 
mũssen". ZusammengefaBt Ist die Poliik die Aufbewahrung und 
Durchfihrung von wahren und menschenwirdigen 
Handlungsweisen. Heutzutage wird der Begrif Polilk nicht 
wahrgenommen und falsch verstanden. Man benitzt hinter listige 
Methoden, um den Gegner zu täuschen, damit man an die Macht 
gelangt. 


Dịe heute In Vietnam ausgelbte Polilk seltens der 
Kommumisten, ohne Achtung von Mindestfreiheiten, unterdrickt 
alle Religionen dort. Aus diesem wahren Grund haben wir mIt 
øroBen Iinneren Schmerzen unsere Heimat verlassen mũssen, um 
Ireendwo auf dieser Erde ein freles Leben fihren zu können. 
Wenn die Kommumisten in VN 1hre menschenunwirdige Politik 
beenden wiirden, wirde unser Volk nicht so sehr wle heutzufage 
leiden mũssen. Unser Schicksal gleicht einem FuBball. Wenn man 
1hn in Ruhe läBt, dann liegt er unbewegt. Wenn man 1hn sföBt, 
damn setzt er sich in Bewegung. Dies läBt sich klar erkennen, an 
der Lage von hunderttausenden vietnamesischen Fluchtlingen In 
đen sũdosf-asiatIschen Lãndern. 


Hier 1st unser schicksalhaftes Leben nicht anders als dort. 
Obwohl wir hier, in der Bundesrepublik Deutschland, eIn fried- 
liches Leben genieöen können, sind wir tro(z dem Ausländer. 
Gegeniber den Ausländern gibt es Iimmer Menschen, die sie 
mögen als auch solche die sie verachten. Ob sie uns achten oder 


104 


nicht, bemuhen wir uns stets fir das Land, in dem wir 
voribergehend beheimatet sind, die geistIgen Kostbarkeiten und 
Werke des Buddhismus darzubringen, um unsere Innige 
Dankbarkeit fir die herzlichen und menschlichen Wohltaten 
gegeniber uns auszudricken. 


DerJenige, der noch nicht fern von der Heimat lebt, kann 
das schmerzhafte HeIimweh nicht empfinden, well er In seine 
HeImat nicht zurickkehren kann, obwohl seine Heimat noch 
existlert. In øleicher WelIse 1st fir den der Durst hat, Wasser sehr 
kostbar. DerJenige, der siích gerade Iim Frieden befindet, kann 
nicht wahrnehmen, wie die, die auf dem tobenden Ozean um Thr 
Leben kämpfen, um den Weg In die Freiheit zu erlangen, leiden. 
In gleicher Weise sind alle Dinge auf dieser Welt nur wirdig und 
wertvoll, wenn man 1hren Verlust einmal erfahren hat. 


ACHTENS: PERSONALIEN 


In Jeder Institution, Jedem Verein sind die Mitarbetter das 
entscheidende Problem, 


Am 22. April 1977 kam ¡ch ganz allein nach Deutschland. 
Da waren Dinge, die ¡ích erst noch lerne und an die ích mịích 
øewöhnen muBte, z. B. die Sprache, das Klima, die Sitten, bis zu 
EB- und Wohn-Gewohnheiten usw... Es kam mir damals ab und 
zu der Gedanke, daB ¡ch nach Japan zurũckkehren sollte, um dort 
die Buddhalehre weiter zu praktizIeren. Aber die ZeIt verging und 
unzählige Ủberlegungen fủhrten schlieBl<ch zu meiner 
Entscheidung, hier zu bleiben. 


Kurze ZeIt nach der Ankunft in Deutsch land besuchte ¡ch 
einige vietnamesische Studentenvereine In den groBen Städten 
Kiel, Hannover, Mũnchen, Stuttgart, Berlin, Aachen, Köln, 
Dortmund usw., um sie kennen zu lernen sowle die Lebenslage 
der Vietnamesen zu erkunden. Danach kehrte ích nach Kiel 


105 


zurick) und  wohnte in ceiem Studentenheim 1n der 
ProJendorfstraöe, um dort meine deutschen Sprachkenntnisse zu 
verbessern, damit ¡ch später an einer Universifät studieren könne. 


SchlieBlch habe ¡ch ceien Studienplatz an der 
PädagogIschen Hochschule in Hannover bekommen und dies war 
der Grund meiner Niederlassung hier. Deshalb habe ¡ch Hannover 
zur Errichtung einer Pagode gewählt und nicht einen anderen Ort. 


Im Februar 1978 kam ¡ch nach Hannover, um mein 
Studium fortzusetzen. Damals hatte ¡ch noch nicht die Absicht, 
einne Buddhastätte oder eine Pagode zu errichten. Es gab aber 
einige vietnamesische Studenten, die mir Vorschläge machten, 
etwas zu errichten, damit die Buddhisten dort Buddha verehren 
und dessen Lehre praktizieren können. DIiesem nữtzlichen 
Vorschlag folgend, haben wir, Je nach finanzIeller Möglichkeit 
(10 bis 20 DM) zusammengelest, um eine Wohnung In der 
Kestner StraBe 37 in Hannover zu mieten, welche danach zu einer 
Buddhastäte hergerichtet wurde. Sie war sowohl meine 
Wohnstätte als auch eIin Andachtsraum fuir Buddhisten. 


Eine Buddhastatue, etwa 30 cm groB, hatte ¡ch von der 
Pagode "Khanh Anh" In Frankreich besorgt. Ein dreistufilger 
kleiner und niedlicher Altar, der die 3 Juwelen (Buddha, Dharma, 
Shanga) darstellt, 1st entstanden. Dann lud ¡ch einige Buddhisten 
ein, die ¡ch kannte, zur Teilnahme an der felerlichen Einweihung 
des Buddhaaltars. Das war am 2.ten April 1978 und heute 1st der 
2. April 1988. Es 1st genau I0 Jahre her. An der damaligen 
Einweihung des Buddhaaltars nahm auch der Ehrwirdige Thịch 
Minh Tam, Abt der Pagode Khanh Anh aus Paris teil, mit etwa 20 
buddhistischen VNÑ-Hlũchtlingen. 


Dịe Fläche des Andachtsraumes betrug etwa 20 m2.Es gab 
noch einen kleineren Nebenraum, der als Gästezimmer und als 
Schlafstelle diente. AuBerdem standen eine kleine Kũche und eIn 


106 


kleines Bad samt Toilette zur Verfigung. Fũr diese komplette 
Wohnung betrug die monatliche Miete damals 180 DM. Im 
Sommer war es im ZIimmer angenehm kihler als drauBen. Im 
Gegensatz dazu war es im Winter sehr kalt, obwohl durchgehend 
gehe1zt wurde, denn die Wohnung war sehr alt. Vorteilhaft waren 
unsere deu(schen Nachbarn, die sehr gutherzig waren. Sie 
beklagten sích mie ủber den Lãrm oder unabsichtliche 
Belästigungen, die durch unsere Andachten und Felern verursacht 
wurden. 


Die Menschen, fiũr die ¡ch Dank 1m Herzen trage, werde 
ch nie vergessen. In diesem Personenkrels waren eInige, die mir 
vom Anfang an beIgestanden haben, wIe: 


* Dr. Van Cong Tram mit dem Dharma Name Thị Minh. Er 
ermöglichte meine Ankunft in Deutschland. Er war mit mir 
befreundet, als ¡ch noch klein war. Wir gingen In dieselbe Schule 
in der Quang-Provinz. Als wIr herangewachsen waren, trennten 
sich unsere Wege. Und schlieBlich haben wir uns in Deutschland 
wiedergesehen. Aus reiner Freundschaft 1st Dr. Van Cong Tram 
nun mein vierter Schủler geworden. 


* Die zwelte Person 1st Her Lam Dang Chau, Diplom 
Mineraloge. Obwohl er noch nicht Zuflucht zu den drei Juwelen 
genommen hat, hat er sehr grolöe Zuneigung zum Buddhismus. Er 
hat mir am Anfang sehr geholfen. Er zeigte mir viele Dinge, die 
¡ch am Anfang unbedingt kennenlernen muôte, z.B. wIe man eIine 
Wohnung mietet, Essenmarke besorgt, Ja sogar wle man sich In 
Schulen anmeldet, wIe man die Anträge ausfillt und wo man sie 
abgibt. 


* Die dritte Person, die ¡ch in mein Herz schlieBe, 1st der Buddhist 
Thì Chon Ngo Ngoc Diep. Ein Ingenleur und ein wahrer 
Buddhist. Thi Chon 1st mein erster Schùler, der die Zuflucht zu 


107 


đen drei Juwelen anläBlich des Ullambana-Festes 1978 mIt zwel 
anderen Buddhisten gesucht hat. 


Buddhist Thi Minh und Herr Chau waren die Keime zu 
Beginn. Buddhist Thi Chon und die anderen Buddhisten, die 
später kamen, sind meine Nachfolger, die meinen praktIizIerenden 
Buddhismus hier in Deutschland fortsetzen. Seit zehn Jahren 1st 
Thi Chon s(ets an meiner SeIte. Das Verhältnis zwischen Lehrer 
und Schiiler hat sich Tag fur Tag vertieft. Keiner meiner Schritte 
1s ohne das Schattenbild von Thị Chon, đies 1st wIe ein Bild und 
dessen Schatten. Seit zehn Jahren steht Thi Chon mir Iimmer bel, 
vielfäligee UỦmstände und Problem zu lösen. Ích werde me 
vergessen, thm dankbar zu sen. 


* Die vierte und die fũnfte Person sind Herr Tusito Nguyen Ngoc 
Tuan und Frau Tran Thị Thu Cục. Sie waren gute Buddhisten am 
Anfang In Hannover. Wenmn sie sích nicht um die Buddhasftätte 
Vien Giac mit ganzem Herzen am Anfang gekũmmert hätten, 
wäre Vien Giac nicht die øgleiche heutige Vien GI1ac. 


Personen, die unmittelbar oder mittelbar Beiträge fũr die 
Entfaltung der Buddhalehre In diesem Land geleistet haben, sind 
Herr Nguyen Tan Duc, Buddhist Thị Thien Pham Cong Hoang, 
Frau Nguyen Thị Hanh, Buddhist Thien Nhan Doan Thi Thu 
Hanh, Buddhist Thị Hien Nguyen Huu Loc usw. 


Im Jahr 1978 war die Zahl der Mitwirkenden nur klein. 
Und nun, nach zehn Jahren, 1st die Zahl der Mitwirkenden um das 
hundertfache oder tausendfache gestlegen. Wemn ¡ch alle Namen 
1n diesem Aufsatz aufzählen sollte, wirde das Papler nicht 
ausreichen. Ich hoffe auf das Verständnis aller Personen, die zur 
Entwicklung des Buddhismus beigetragen haben und deren 
Namen 1n meinem Aufsatz fehlen. 


108 


In den späteren Jahren kamen noch die Ehrwirdigen Glac 
Minh, Tri Hoa, Minh Than nach Deutschland, um sich mit mir un 
die Entwicklung des Buddhismus zu kủmmern. Aber nach eIner 
øewissen ZeIt verlieBen sie Deutschland und siedelten sich in 
einnem anderen Land an, weil die deutsche Sprache Ihnen zu 
schwlerig scheint und es 1hnen hier zu kalt 1st. Nur ích bịn 
schlielich hier ¡in Deutschland geblieben. In der Jetzigen 
Abteilung der "Congregation der vietnamesisch-buddhistischen 
Kirche in Bundesrepublik Deutschland”" gibt es auBer mir noch 
die Ehrwirdigen Thịch Minh Phu und Thích Thien Tam, die 
Ehrwirdigen Nonnen Thịch Nu Dieu Tam, Thịch Nu Nhu Han, 
und Dieu An, Dieu Hanh so wIie Minh Loan, Dieu Nien, Novize 
Thien Son, Thien Phuoc, Thien Tìn usw., die mir direkt beIstehen, 
um das Boot der Entwicklung des Buddhismus zu s(euern. 


DIe heutige buddhistische Arbeit wäre nicht möglich, ohne 
die obenbeschriebenen Hauptfaktoren. Ohne Eintracht, ohne Hilfe 
aus ganzem Herzen, ohne Beseiigung der Individuellen 
Interessen hätte ch so gut wle gar nichís geleIsfet. 


Eine Lok 1st trotz starken Motors dann nutzlos øeworden, 
wemn sie eine ganze Reihe von kaputten Wagons zIeht. Folglich 
snd die Erfolge des vietnamesischen Buddhismus nach zehn 
Jahren durch die Mihe sowohl von den Mönchen, Nonnen als 
auch von den Buddhisten enfstanden. 


NEUNTENS: DIE FINANZEN 


Ein Wagen mit gutem Motor kann ohne Benzin nichf In 
Bewegung øesetzt werden. Dieser Brennstoff 1st dem Fahrer sehr 
notwendig, um die Fahrgäste zu transporteren. Wenn der 
Mahayana-Buddhismus als groBer Wagen bezeichnet wird, um 
die Menschen aus dem weltlichen Leben zu einem glũcklichen, 
erlösenden Ort zu befördern, mũssen Wagen und Brennstoff der 
Pagode Vien Giac zur Verflgung gestellt werden. 


109 


OfÍt 1st gesagt worden: "Geld I1st im Leben notwendIg”". 
Geld 1st wIe Blut im Körper der Menschen. Wenn das Blut nicht 
zum Herzen zurickflieBt, 1st der Tod ganz nahe. Hier Ist es das 
Gleiche. Wenn wir uns nur auf die buddhistischen Arbeiten und 
Aufgaben konzentrieren ohne die Buddhalehre In das tägÌiche 
Leben zu Integrieren, dann 1st das so als ob das Blut nicht zum 
Herzen zurickflieBt. 


Allerdings lehrte Buddha seinen Schủlern: "“Geld 1st eine 
gifige Schlange” und dies 1st wahr. Wenn wir Geld richtg 1n 
verninftiger Weise gebrauchen, Ist das Geld ein wahres Mittel, 
uns zum Erfolg in allen Lebensbereichen zu fũhren. Wenn wir nur 
wegen des Geldes leben und Geld wichtiger als die Liebe und die 
Parität erachten, schadet Geld unserer Menschenwiirde. Daher 
kann gesagt werden, daB Geld noch schlimmer als eine 
Giftschlange 1st. 


Der Buddhismus exIstlert meist auferund der Spenden von 
Buddhisten. Ob eIine Pagode, eine buddhistische Congregation 
fest mit beiden Beinen auf dem Boden stehen kamn, hängt von der 
Tatkräftigkeit und AKtivifät Jener Pagode, Jener Congregation und 
der Mitwirkung Ihrer Anhänger ab. In gleicher Weise, wenn es In 
einer Pagode keine effektven Aktiviftiten mehr gibt, die die 
Bedirfnisse der Menschen befriedigen, 1st es sehr schwlerig fir 
die Pagode iiber längere ZeIt zu exIstleren, øleich ob sie sich im 
Inland oder im Ausland befindet. 


In den zehn vergangenen Jahren war die Pagode Vien 
Giac nur eine kleine Wohnstätte ohne Tische, ohne Stùũhle. Gäste 
hatten Platz auf dem Boden genommen, sogar Essen wurde auf 
dem Boden gereicht. Buddhisten, die zur Andacht kamen, multen 
eng nebeneinander stehen. Nach zehn Jahren haben wir eine 
gøroBe Räumlichkeit hier in der EichelkampstraBe 35a, 3000 
Hannover 8l. In dieser Jetzigen Pagode gib(t es 1n der 
Andachtshalle Platz fir rund 300 Buddhisten. 


110 


Die Rãäumlichkeit der Jetzigen Pagode 1síĩ nur leider 
beschränkt fủir groôồe Felern, wie  Buddhasgeburtstags-, 
Ullambana-, NeuJahr-Fest oder fir andere felerliche Anlässe. 


Das Erbgut der Pagode besteht zur Zeit aus einer Bùcherel 
mit ủber 2.000 verschiedenen Exemplaren von buddhistischen 
Werken bIs zur Literatur, dazu einem Band Tripitaka (Dreikörbe) 
von 100 Buchern aus chinesischer Schrift, einer bescheidenen 
Druckerel, die uns vom Bundesminister des Innern In Bonn zur 
Verfigung gestellt wurde, Buddhastatuen, einer groBen und 
kleinen Trommel, vieler Sutren und anderer Dinge, die einen 
hohen Wert haben und mit Geld nicht bezahlt werden können. 


Dịe Zelschrft Vien Giac, die Jeden zwelten Monat 
erscheint, hatte vor 10 Jahren 300 Auflagen pro Ausgabe, heute 
2.700 Auflagen. Die Anzahl der Leser Ist um das neunfache 
øestiegen. 


DIeses Ergebnis 1st bis heu(e zustande gekommen. Dies 
verdanken wir den Sachkosten Zuwendungen durch den 
Bundesminister des Innern In Bonn, sowle der Iintensiven Mit- 
wirkung der Redaktlonsmitarbeiter und der Špenden 1nferesslerter 
Leser. 


Der materielle Wert 1st zwar sehr kostbar, aber er I1st dem 
gelstigen Wert noch unterlegen. Nach zehn Jahren nimmt die 
Anzahl der Menschen zu, die die Buddhalehre begreifen , durch 
die Vien G1ac Zeitschrift und Bicher, die von der Pagode Vien 
Giac herausegegeben wurden, sowle durch die Bildung In der 
allgemeinen Buddhalehre, die Atthanga-Sila-Ùbungen, welche 
von Mönchen und Nonnen der Congregatlon gehalten wurden. 
Und so wird dieses Vertrauen In die Buddhalehre, welches sie 
durch die erworbenen Kenntnisse erlangen können, noch fester. 


1II 


Eine Vereinigung der Buddhistischen VN Fluchtlinge 1n der 
Bundesrepublik Deutschland wurde gegrindet und es folgte die 
Grủndung der Ortsvereine Aachen, Berlin, Hamburg, Hannover, 
Mũnster, Freiburg, Stuttgart, Mùnchen, Frankfurt, Wiesbaden, 
Firth-Erlangen-Nùirnberg usw., die siích ununterbrochen ent- 
wIckelt haben. Ist dies nicht lobenswert? 


Aulerdem wurde eIn Vietnamesisch-Buddhistisches SozIo- 
kulturzenrum 1n der Bundesrepublik Deutschland errichtet, 
welches zur ZeIt die buddhistischen sowle nichtbuddhistischen 
VN-Fluchtlinge bundesweit betreut, hinsichtlich sozIo-kultureller 
Dienstleistungen sowle 1n der Flũchtlingsproblematik. Zugleich 
splelt das Kulturzenrum eine bedeutende Rolle bei der 
Herausgabe von Sutren, buddhistischen Bichern und es stellt die 
Verbindung zwischen den buddhistschen Ortsvereinen, den 
Vereinigungen, den Organisationen der VN-Fluichtlinge sowle 
deutschen Institutlonen her. 


Eimge JungbuddhistFamilen sind entstanden. Dies 
ermöglicht unseren Kindern, vietnamesischen Jugendlichen, thre 
øelstlge Stätte, nämlich die Pagode, zu besuchen und dort thre 
Kenntmsse 1n threr Muttersprache zu erweltern, sich In die 
Buddhalehre zu vertiefen, an der Andacht teilzunehmen und die 
im Alltag nũtzlichen Fachkenntnisse zu erlernen. Dies 1st eine 
vorbildliche Arbeit zur Bewahrung und Entfaltung des vietname- 
sischen und buddhistischen Kulturgutes im Ausland. 


AIs Flichtlinge In diesem Land, obwohl wir uns Immer 
mehr 1n die fremde Gesellschaft, deren Z⁄ivilisaton sowle 
Kulturleben In(egrieren, dirfen wir dennoch unsere Mutter- 
sprache, unsere Glaubensrichtung, sogar unsere traditlonelle 
Kultur nicht vernachlässigen. Ein Volk, in welchem dessen elgene 
Sprache und Kultur nicht mehr exiIstlert, 1s berelts fort und dies 
1st nicht der Sinn der Integraton. Wenn der Wert der Materie 
bedeutsam sel, so soll der Wert des Geistes Jedoch noch 


112 


gewichtIger seIn. Bei der Steigerung des materiellen Lebens und 
der Abnahme der Geistesbildung wirde der Wert des moralischen 
und ethischen Standes verloren gehen. Im Gegensatz dazu könnte 
eine øeIstlge Institutlon schwer bestehen. Folglich kann gesagt 
werden, daB Materie und Geist sich vereinigen mũssen, wie 
Wasser und Milch, Seele und Zelle. Fehlt einer von diesen zwel 
Faktoren, so kann sích der Körper des Menschen nicht 
entwickeln. 


ZEHNTENS: DIE ZUKUNFTSAUSSICHTEN 


Mit dem Rickblick 1n die Vergangenheit und der 
Wahrnehmung der Gegenwart, kann man die Zukunft deutlich 
erkennen. Dies 1st das selbstverständliche PrinzIp des NaturskreIs- 
laufes. 


Dịe letzten 10 Jahre sind bereits vergangen. In diesen 
bescheidenen Anfangsjahren erlangten wir die derzeltigen 
Erfolge, welche in den nächsten 10 Jahren ganz anders seIn 
werden, als die ers(en I0-AufbauJahre in der Bundesrepublik 
Deutschland. Wenn die ers(en 10 Jahre im Ausland als MaBstab 
gøenommen wirden, können wir deshalb ausdricken, daB dieses 
Sfadium, als die Phase der Integration, des Kennenlernens einer 
fremden Gesellschaft zu bezeichnen Isí. Und die nächsten 10 
Jahre werden die Phase der Entwicklung des Buddhismus In 
diesem Land sem. 


Das nãchste Stadium 1st die Phase der Einrichtung der 
Basis, der Ausbildung von Menschen, damit eIne entsprechende 
Sfieđ sowle genigend Kapaziäten fir die Erfillung der 
derzeitigen Arbeiten zur Verfiigung stehen. 


Viele Vietnamesen haben bereits den Wunsch geäufert, In 
die Hauslosipkelit zu treten und es gibt sicher noch viele 
Menschen, die ordinieren möchten. Es gab viele Deutsche, die 


113 


gegeniber den Vietnamesen Ihre Zuneigung zeigen, und bereits 
versucht haben, den Buddhismus kennenzulernen. Einige davon 
haben bereits Zuflucht zu den drei Juwelen genommen, und viele 
deutsche Schủler und Studenen nahmen an den 
Meditatonskursen und den Buddhalehre-Seminaren tell. Das 1sf 
uns sicher eine Freude. 


Ich habe 1m oberen Teil dargestellt, daB der Buddhismus 1n 
die Menschen durch zwanglose Mittel gehen wird, und dies 1st der 
Grund, dal viele Menschen uns haben, sogar mit uns 1n Einklang 
zusammen leben fir dieselbe GeIstesvorstellung, nämlich sích 
Buddha anzuvertrauen, seiner Lehre; die Selbst-Erlösung von 
allen weltichen Anhaftungen; die stets uns nahe stehende 
grenzenlose Liebe des Buddha. 


Von dem Weg, den wir schon ausgesucht und bereIts 
praktIzIert haben, sollen wIr nicht zurũckweichen. Wïr sollen uns 
noch mehr und noch Infensiver anstrengen, auf diesem Weg 
fortzuschreiten, damit wIr uns dieser ørolöen Tat wirdig erweIsen: 


"Ein Baum kann keinen Hũgel errichten, 
Durch Vereinigung 3er Bäume entsteht ein hoher Berg”. 


So beschreibt es ein vietnamesIsches Sprichwort. 


Die Zukunft scheint sehr gut zu sein. Deswegen sollen wIr 
mit groler Freude vorwärts gehen. Hoffentlich werden wir die 
schönsten, kostbaren Schätze der Welt auf dem Gipfel Jenes 
Berges in der Zukunft erkennen. 


114 


ZUSAMMENEASSUNG 


So wle die zehn oben aufgestellten Ansichten ber das 
Bestehen und die 10-Jährige Entwicklung des vietnamesischen 
Buddhismus dargestellt  wurden, 1st dies lediplch ein 
Gesamtiberblick des Ganzen In den letzten 10 Jahren. Wenn Sie 
noch Fragen ber die Einzelheten haben oder der 
Unzulänglichkeit der Darstellung etwas hinzufigen möchten, sind 
wir lhnen dafir sehr dankbar. 


In Vertrauen zur Gegenwart und In die Zukunft werden wIr 
uns bemihen, unser Anliesen zu verwirklichen, welches wlr 
berelts festgelegt haben, um auf dem Weg der BarmherzIgkeIt 
ohne HaB und Gter zu bleIben. 


AIs Schlusswort: 


"Möøge der ewige Frieden auf dieser Welt herrschen, damIt 
sich diese Welt in ein Reinland verwandelt, es keinen Krleg mehr 
gIbt und die Menschen harmonisch fireinander, miteinander und 
zusammen leben können wle Geschwister einer GroBfamilie", 


"Möge der Frieden bald nach Vietnam zurickkehren, damIt 
die Menschen nicht mehr gegeneinander sich sfreiten und sich 
umbringen, und die Liebe nicht mehr länger durch den Ha 
verdrängt wIrd. Nur durch die BarmherzIgkeit können der Ha 
und die FeindseeligkeIt beseitIigt werden”, 


"Mögen uns, die w1r als VN-Flũchtlinge hier in Deutschland 
ođer Irgendwo auf dieser Erde beheImatet sind, "starke Beine und 
weiche Steine” øsegeben werden, damit wir uns wũnschen können: 
"Bald kehren wir Ins HeImatland zurùck”, wle die Juden nach 
rund 2.000 Jahren In thre Heimat zurũckgekehrt sind”, 


115 


Wir bedanken uns bei allen deutsche Institutionen, 
Buddhisten Freunden des Hauses, fern und nah aufrichtig fiir thre 
materielle und finanzIelle Unterstitzung, damit die Pagode Vien 
Giac sich In der Gegenwart und 1n der Zukunft weiter erfolgreich 
entwickeln kanmn. 


Fũr Ihre geduldige Aufmerksamkeit danken wir lhnen sehr 
herzlich. 


NAMO AMITABHA BUDDHA 


116 


NONNENTEMPEL BAO QUANG 
UND DER ORTSVEREIN 
DER BUDDHISTISCHEN VIETNAM- 
FLŨCHTLINGE IN HAMBURG 


Rennbahnstr. 167 
D-2000 Hamburg 70 
Tel.040-6526124 


Eine gute Figung I1st die Ankunft der Ehrwirdigen Nonne 
Thịch Nu Dieu Tam in Hamburg Ende 1984 gewesen. Die 
"Congregation der Vereinpten Vietnamesisch-Buddhistischen 
Kirche, Abtellung Bundesrepublik Deutschland”, hat den Wunsch 
geäuBert, die Ehrwirdige Nonne möge die Betreuung der dort 
lebenden Buddhisten ũbernehmen. Nicht viel später wurde die 
Sfäáte der Reinheitsausibung "Bao Quang ”(kostbares Licht) In 
Jenfeld gestaltet. Die erste Andacht war gleichzeitig d. Gedenk- 
tag der Erleuchtung SakJamuni-Buddha's, am 27.01.85. 


Wle wir wissen, hat in Hamburg berelts selt 1982 eIn 
Ortsveren der vietnamesischen buddhistischen Fluichtlinge 
exIstlert. Dleser Ortsverein hat unter Leitung der ”Vereinigung 
der Buddhistschen Vietnam-Flichtlinge In der Bundesrepublik 
Deutschland” in vielen Bereichen der Religion, der Kultur, des 
SozIalen, ... aktiv gearbeitet. Durchschmttlich 2 - 3 mai Jährlich 
kam Rev. Thích Nhu Dien nach Hamburg, um hier Andachten zu 
halten. 


Ein glủcklcher Umstand 1st die Anwesenheit der 
Ehrwirdigen Nonne In Hamburg. Unter der direkten Leitung 
einner Ordinilerten wurde 1m April 1985 eIine Institutlon zur 


117 


Erhaltung und Pflege der drei Juwelen gegrindet. Die Zu- 
sammenarbeit mit dem (Ortsverein fihrte zu guten Erfolgen 
BeIspIelweIse: 


* Jeden Monat, mindesten einmal Andacht an Sonntag und 
zweimal Unheilsam-Bekenntnis-Zeremonie am 14. und 29. nach 
dem Mondkalender. 


* Veransfaltung der traditionellen Felern wle : NeuJahr-, Vesak-, 
Ullambanafest, sowile Gedenktage an die Buddhas und 
Boddhisattvas. Besonders die Ullambanafeler in Hamburg wurde 
mit musikalischen Darbietungen organislert. Zu dieser Feler 
kommen meist 700 bis 800 Menschen. 


* Achtfastenregelntag 1st an Jedem Monatsende 1n der meditativen 
Klausurzeit eine GewohnheIt. 


* Kurse fũir Religion, Mediatlon und Handhabung der 
buddhistischen Instrumente. 


* AKtivifäten im sozlalen Bereich: Besuch der Kranken und alten 
Leute. Totengedenktag-, Begräbnis- sowle HochzeItzeremonIe. 


* Kontakte mit anderen buddhistischen, tibetanischen, deutschen, 
Srilankanesischen Organisatlonen, fủr den Erfahrungsaustausch 
zur øegenseitIgen Ermutigung im Praktiztleren der Buddhalehre. 


Dịe Stätte der Reinheitsausibung "Bao Quang” kann seIt 
Ende 1987 den Bedarf der Buddhisten nicht mehr befriedigen. 
Dịe Ehrwiirdige Nonne Thịch Nu Dieu Tam hat aus diesem 
Grund die Lalen zu einem Umzug aufgerufen. Es wurde eIn 
geeigneter Platz ausgewählt. Die Stätte mit dem neuen Namen 
"NonnentempelÐ Bao Quang” befindet sích nun 1n der 
RennbahnstraBe. 


118 


Ein besonderes Erelgnis fir den Tempel war die Ankunft 
einer Statue des SakJamuni Buddha und einer Holztrommel aus 
Vietnam. Dies war eIn Geschenk der verehrten Nonnen der 
Congregaton der Vereinigten vietnamesischen buddhistischen 
Kirche und der Nonnenschule in Nha Trang, Vietnam. Zu 
erwähnen 1st noch ein anderes Geschenk; ein Gong vom Hoch- 
ehrwirdigen Abt der Pagode Senryu Tempel, Angehöriger d. 
buddhistischen Richtung Tantra-Buddhismus aus Japan. Die oben 
genannen Âegenstinde werden 1n dem Nonnentempel 
gut aufgehoben und In Ehre gehalten. 


Der Tempel 1st nun gröBer, die Andachtshalle felerlicher, 
die Lalen kommen regelmäliger. Dennoch wurde đer traditlonelle 
Tagesablauf in Vietnam hier weiter gepflegt. Jeden Tag vier mail 
Andachten: Suramgama-andacht am Morgen frủh, Mittagandacht, 
NachmittagzeremonIle fiir einsame, unbekannte Verstorbenen und 
Meditation am Abend. 


119 


EINE KURZGESCHICHTE 
ANLASSLICH DES 10 JAHRIGEN JUBILÄUMS 
DER VEREINIGUNG DER 
BUDDHISTISCHEN VIETNAM-FLÙỦCHTLINGE 
IN DEUTSCHLAND 


Der 30.4.1975 war fir die vietnamesischen Studenten In der 
Bundesrepublik Deutschland ein denkwiirdiger Tag. Während die 
Studenten, die gegen das kommunIstische Regime waren, ratlos 
und unsicher gegeniber den Ereignissen In Vietnam waren, 
Í{reuten sich die kommumistischen vietnamesIschen Studenten. In 
der vietnamesischen Studentenbewegung In der Bundesrepublik 
Deutschland bildeten sich zwel Gruppen, eine fir und eine øegen 
die JetzIge Reglerung 1n Vietnam. "Die Vereingung der 
kommumistischen vietnamesischen Studenten” wurde geprindet. 
Die Mitglieder dieser Vereingung wurden tiberall hingeschickt, 
um andere Organisatlonen dazu zu bringen, mit thnen zu arbeiten. 
Unter diesen Umsftänden fand iberhaupt gar keine buddhistische 
Aktivität statt. 


Einerselts versuchten die Kommunisten die Studenten mit 
schönen Worten zu betören, andererseits mit sanfter Gewalt wle 
Drohbriefen und Bũcherverbrennungen 1n der Bibliothek dieser 
Organisatonen einzuschichtern. Dennoch konnten eIinige 
Organisatlonen Ihren Standpunkt beibehalten wle die In Kiel, 
Hannover und Berlin. Diese drei Organisatlonen arbeiteten eng 
zusammen gegen die kommunistische Vereinigung. 


AIs die Situaton zwischen den Studenten einigermaBen 
geordnet war, kam Reverend Thịch Nhu Dien nach Deutschland 
um sein padagogisches Studium hier weIter zu vertiefen nachdem 
er sein Diplom 1n Japan bekommen hatte. Im Reverend fand ¡ch 
sowohl eInen Jungen Geistlichen als auch meinen Jugendfreund 


120 


wieder  Der Reverend 1Isí ein crfahrener Mann 1n den 
buddhistischen Aktivi(äten nicht nur in Vietnam, sondern auch 1n 
Japan. Ein besonderer Charakterzug des Reverend, I1st seine 
Einfachheit und die Bereitschaft, Jederzeit gegen Schwlerigkeiten 
zu kämpfen. 


Obgleich der Reverend kein Geld fir ein paar Handschuh 
hatte, er benutzte zwel Plastiktaschen, um seine Hãände vor der 
Kälte zu schũtzen, hat er, nach einer anstrengenden Sportstunde, 
1mmer seinen 1n Tang gewIckelten Reis mit uns gøe(eIl(. 


Während der Reverend die Deutschkurse besuchte, und 
nebenher am Wochenende seIn Studium finanzIerte, haben wir die 
Andachten und die Diskussilon iber die religIöse Lage in Vietnam 
Orgamisiert, an denen der Reverend teilnahm. 


Anfang 1978 kam der Reverend nach Hannover, um sich fir 
en Stadlum der Pädagogik zu Immatrikulieren. Ein halbes 
Jahr später felerten wir die Einweihung der "Vereinigung der 
vietnamesischen buddh. Studenten und Vietnamesen 1n der 
Bundesrepublik  Deutschland" in der Buddhaverehrunssstätte 
Vien Giac. Diese Wohnung bestand aus einem WohnzImmer, ca. 
16 m2, und einem SchlafzIimmer, ca. 10 m2. Das WohnzIimmer 
hatten wir zu einem Andachtzimmer umgebaut. Die Miete betrug 
170,-DM, die zur Hälfte von den Studenten getragen wurde. Eine 
bescheidene Zahl! Dennoch, dies war der Anfang eIner nicht zu 
bremsenden buddhistschen Welle ¡1n der Bundesrepublik 
Deutschland  Deshalb werden wir  Immer stolz auf 
Andachtszinmer sein, auch wenn wir heute eine Andachtshalle 
10x gröBer als das damalige ZImmer haben. 


AIs nãchsten Schritt mieteten wir das gegeniber liegende 
Zimmer, um den Altar dorthin zu stellen. Die erste Herbstmitte- 
feler wurde veranstaltet, mit ca. 20 vietnamesischen Kindern. Ich 
erinnere mịch heute noch gut an das Lied "Der herbstmitteliche 


121 


Laternenzug", welches H.D. vorgetragen hat. Herr D. hatte eine 
Sage iber den Mond erzählt, die er aber mehrmals wiederholen 
mu§te, bis die Kinder tiberhaupt verstanden. Die Erwachsenen 
machten den Laternenzug mit gekrimmten Beinen und Ricken, 
um auf der gleichen "Höhe” mit den Kindern zu sein. 


Danach folgten die Vesak-, die Ullambana-, die NeuJahrs- 
feler.. Jedes Mal war eine Vorbereitungsarbeit von ca. zwWel 
Wochen nötig, obwohl die Zahl der Teilnehmer bescheidener als 
heute war (beim 1. Mail 500, 2. Mai 1000 Teilnehmer). An der 
Organisatlon war manchmal eine ganze Familie mitbeteiligt. Die 
Mittel waren gering, vorhanden war nur der Wille und der 
Zusammenhalt zwischen den buddh. Heimatlosen, die zu Ideen 
fuhrten. Gut In Erinnerung geblieben 1st mir folgendes Bild : Die 
beiden Kinder Danh und Duy wlesen den Gästen thre Schlafplätze 
zu, Ihr Vater verteilte Decken und thre Mutter bereitete das 
vegefarisches Festmahl fir morgen vor. 


Weihnachten 1978 kamen die ersten I000 vietnamesischen 
Flũchtlinge nach Niedersachsen. Der Reverend und die Studenten, 
von denen einige ein Urlaubssemesfter einlegten, während andere 
einfach schwänzten, kamen nach Friedland, um Ihren Landleuten 
bei Sprachproblemen zu helfen. Mit der Zeit machte sich auch die 
Vereingung der Buddhisten einen Namen unter den vietn. 
Flũchtingen. Obwohl die Buddhastätte nicht groỗ war, keinen 
Boddhibaumschatten hatte und keinen Schutz unter einem Dach 
bieten konnte, spendete sie Trost fir die Seelen der fern von der 
HeImat lebenden Fluchtlinge. Auch die Deutschen wurden auf 
uns aufmerksamer gemacht, durch Interviews In ZeItungen und 
Fernsehen. Hervor zu heben 1st die Versprechung des 
Bundesinnenminmsters, uns zur ceIiner gröBeren Pagode 
zu verhelfen, um den Bedarf zu decken. 


Im Frihling 1981 fanden wir das JetzIge Gebäude In der 
EichelkampstraBe. Urspringlich war hier das Lagerhaus eIner 


122 


Metallfabrik, mit einer kleinen Wohnung fir den Wächter. Am 
Tag der Besichtigung war es mir kalt ũber den Ricken gelaufen, 
als Ich die fehlenden Fensterscheiben und den unebenen Boden 
sah. Dazu kam der Mietpreis von 3000,-DM, ohne Nebenkosten. 
Ob wir uns dieses Haus hier leisten können, trotz der Hilfe des 
BundesinnenminIsters, fragte ¡ch mịch. Doch der Reverend war 
zuversichtlicher, "wenn es um religiöse Sachen geht, kann man 
mit festen Glauben Iimmer alles erreichen". Wahrlich, der Glaube 
kann Berge versetzen und Meere zur Ebene heben! 


In drei Tagen bereits war die Vesakfeler und gleichzettig 
die Einweihung der neuen Pagode, aber die TeppIiche waren noch 
nicht gelegt. Als wir eIinem Fachmann befragten, besah er sich 
den Boden und lehnte ab. Da kam der Vorschlag des Katholiken 
H., wir sollten Ihn selbst legen! Es blieb uns Ja keine andere 
Wahl. Jedermann war am Werk, zuerst noch ungeschickt, aber 
später wurden die Schmitte präziser. Als Frau Tr. aus Mùnchen 
ankam, hat sie mit mir gescherzt, "¡ch habe viel von Dĩr gehört, 
aber noch nicht, daB Du auch Teppichleger bist”. Sogar der alter 
Her HH. aus Canada half mít Heute schreibe ích diese 
Geschichte nieder, während meine Inneren Augen noch die zarten 
Hãnde der Studentinnen und die weichen Hãände der Studenten bei 
der Arbeit deutlich sehen. Ích welB nicht ob Buddha unsere 
Hãnde gefuihrt hat, oder ob einfach der starke Glauben uns die 
Fähigkeit dazu verliehen hat. 


Die Erinnerung an die letzten zehn Jahren Ist unendlich 
vielfalig und es 1st unmöglích, sie ganz zu wlederholen. 
Dennoch, die Zusammenarbeit mit einem Katholiken beim 
Teppichlegen hat mir deutlich gemacht, dal3 die Pagode nicht nur 
enn Zuflucht der Buddhisten,sondern auch der gesamten 
Flũchtlinge In diesem fremdem Lande 1Ist. 


Im Jahr 1988 fangen wir einen neuen Abschmitt an: Die 
Vorbereitung zum Bau eines vietnamesischen Tempels in der 


123 


Bundesrepublik Deutschland. Die Erinnerung soll uns zur 
Mahnung dienen, Jeder von uns 1st ein Baustein der neuen 
Pagode, die uns Schutz und Trost geben soll. Mögen alle 
vietnamesischen Flũchtlinge dies erkennen. 


THỊ MINH 


124 


BUDDHAVEREHRUNSSTÄATTE 
LINH THUU UND DER ORTSVEREIN DER 
BUDDHISTISCHEN VIETNAM--FLÙCHTLINGE 
IN BERLIN 


Anstatt die Aktivifäten der Buddhisten In Berlin durch die ArbeIt 
des Ortsvereins hier darzustellen, möchte ¡ch sie durch die 
Andachten und die Arbeit der einzelnen Personen verdeutlichen, 
die am Anfang mit mĩr gemeinsam die heutIgen Institutilonen 
aufgebaut haben. Ich spreche im Namen aller Buddhisten In 
Berlin den Dank gegeniber dem Ehrwirdigen Thích Nhu Dien, 
den Buddhisten Nguyen Tan Duc, Pham Cong Hoang, Dinh Ngoc 
Binh, den Ehepaaren Pham Tran Cong, Le Thi Nhu, Thuy, 
Nonnenmann Pham Duy Phuong, aus. Die meIsten der erwähnten 
Buddhisten können aus verschiedenen Grùinden heute nicht mehr 
voll mitarbeiten. Doch thre Anteile in der Anfangszeit bilden eIn 
gutes Fundament fir den heutigen Erfolg. Auf den nächsten 
Seiten werde ¡ch nacheinander die Aktivifät der Buddhisten 1n 
Berlin bis zur Grũndung des Ortsvereins, mit Jeder Veränderung 
1n threr Arbeitsweise, vorstellen. Am Ende befinden sich die 
Erinnerungsfotos. Es 1st mir bewuôBt, da durch diese wenigen 
Seiten vieles erwähnenswertes vernachlässigt wIrd; deshalb bitte 
¡ch hier um Verständnis dafir. Vollständigkeitshalber möchte ¡ch 
SIe auf das Buch "Der Weg ohne Grenzen" des Ehrwiirdigen 
Thịch Nhu Dien, bzw. auf verschiedene Berichte In der ZeItschrIft 
"Vien Giac” hinweisen. Eine andere Möglichkeit 1st die direkte 
Verbindung mIt mĩ. 


DIE ERSTE ANDACHITT: 
Etwa Mite des Jahres 1976 kamen die ersten 


vietnamesischen Fluũchtlinge nach Berlin. Bis Ende 1977 Ist thre 
Anzahl auf etwa 300 gestiegen. Obwohl die meisten Flichtlinge 


125 


Buddhisten sind, hat niemand daran gedacht, eine Vereinigung 
der Buddhisten, oder etwas ähnliches, zu grũủnden. Der Grund 
mag vielleicht die anfängliche Schwlerigkeit bei der Integratilon 
ins neue Leben oder auch das Fehlen einer Leitfigur øewesen 
SseIn. 


Zu đieser Zeit muften sich die Familien, die die Hilfe der 
Mönche brauchten, mịt der Khanh Anh Pagode In Verbindung 
setzen. Anderenfalls, wenn sie nur einfach beten wollten, øIngen 
sie 1n den srIlankanesischen Tempel (Nãheres finden S1e im "Weg 
ohne Grenze" S.92 ff.). 


DIese Situatlon dauer(e an, bis zu den Tagen 25-27 
November 1977. In diesen Tagen kam es zu einer Versammlung 
der Studentenvereinigung 1n Berlin, Kiel und Hannover, Kurz 
davor war Reverend Thịch Nhu Dien aus Japan nach Deutschland 
gekommen. Seine erste Unternehmung war eine Rundreise durch 
die von vietnamesischen Flũchtlingen bewohnten Städte, um sie 
zu besuchen und die religilöse Lage dort festzustellen. Bei dieser 
Versanmlung war auch der Reverend anwesend; wir haben 
natirlich die Gelegenheit sofort ergrifen und eine Andacht 
orgamislert. In der Andacht beteten wir fir das Wohl aller 
Menschen und die Erlösung aller Verstorbenen. Obwohl die 
Veranstaltung ärmlich war, fehlte es nicht an Felerlichkeit und 
HerzlichkeIt. 


DIE ZWEITE ANDACHT: 


Dịe zweite Andacht haben wIr anläBlich der NeuJahrfeler 
des Jahres der Z1ege am 27-28 Januar 1979 veranstaltet. An dieser 
Veranstaltung nahmen auch die Vereinigung der Studenten und 
Vietnamesen In Kiel und Hannover teil. Der Reverend Thịch Nhu 
Dien hat diese Andach( geleitet und eine Rede Hber 
Wechselwirkungen zwischen Nation und Religlon vorgetragen. 
Am nächsten Tag haben wir dem Reverend zu den 


126 


Flũchtlingslagern am Hohenzollerndamm 55 und In der Lasser 
StraBe 33-36 gefihrm. Hier sprach der Reverend die viet- 
namesischen Fluchtlinge an und tröstete sie, gleichzeltig rief er 
sie zum Aufbau einer Vereinigung auf. Hierauf erklärten sich 
viele dazu bereit, wle z.B. die Buddhisten Nguyen Tan Duc, Dinh 
Ngoc Binh, Pham Cong Hoang und ¡ch selbst. W1Ir nahmen an den 
Versammlungen zur Vorbereitung fir die Grũndung der Ver- 
eingung 1n den Tagen der Ullambanafeler 1976 teil. Die letzte 
Versammlung zur Grũndung einer Unterstitzungsgruppe und zur 
Wahl des vorläufigen Vorstands fand In Braunschwelg 1m 
øleichen Jahr statt. 


Erste buddhistische AKtivität : 

- Bekanntgabe der XVesakfeler und Einweihung des 
Vorstandes der Vereingung der buddhistschen Studenten und 
Vietnamesen 1n der Bundesrepublik Deutschland. 

- Organisatlon der Feler und Aufruf zur regen TeIlnahme. 

- Bủhnenarbeit sowle musikalische Darbietung zur Opfer- 
gabe anläBlich der Feler, 


Dịe erste Vesakfeler in der Bundesrepublik Deutschland 
waren Erfolg geworden. Die Vorbereitung zum Fest fand beIl Alt 
und Jung Anklang. Jedes Wochenende, um 9 Uhr morgens, 
versammelten sích unter anderem die Familien Vu, Cong Nhu 
und Lam Minh im Studentenwohnheim Eichelkamp. Während die 
jungen Leute sich im Gesang und Tanz iibten, nähten die Älteren 
Kleidung fir die Vorstellung. Die Musik-Gruppe Berlin entstand. 


DIE DRLTTE ANDACHT: 


AnläBlich einer Ausstellung der MeIster werke des TaIwan- 
Zenmelsters Hiu Wan am 27. Oktober I979 durch das 
buddhistische Jodo-Zentrum; zu der auch Reverend Thịch Nhu 
Dien, der Vorstand der Vereinigung und die Gruppe "zur Pflege 
und Bewahrung der drei Juwelen” eingeladen war; hat Frau Thuy 


127 


Nonnenmamn eine Veranstaltung organislert. Sie hat sich mit dem 
buddhistschen Haus In Frohnau In Verbindung gesetzt und 
dessen Andachtshalle zu Verfigung bekommen. Nach dem 
bekannt wurde, daB der Reverend Thích Nhu Dien an der An 
dacht teillnehmen wird, sind zahlreiche vietnamesische 
Flũchtlinge aus den Lagern Lasser Straöe, Hohenzollerndamm, 
Wannsee, Reinickendorf, Wedding, Steglitz und Charlottenburg 
erschienen. Die Studenten, die damals als Dolmetscher halfen, 
haben dies durch Transporte ermöglicht. Nach der Andacht hat 
der Reverend die Vereinigung, die "Gruppe zur Pflege und 
Bewahrung der drei Juwelen und die in Berlin lebenden 
Vereinipgungsmitglieder unseren Landleuten vorgestellt. Bei 
đieser Gelegenheit hat der Reverend uns zugesast, daB er dreI bis 
fũnf mail im Jahr nach Berlin kommen wird, um Andachten und 
Unterweisungen in Buddhalehre zu halten. Wir haben weiterhin 
die Räumlichkeiten des Buddhistischen Hauses Frohnau zu diesen 
Veranstaltungen genutt. AuBerdem pflegten wir  unser 
wöchentliches Treffen bis zum Sommer 1981. 


Die Grũndung des Ortsvereins: 


Im Sommer 1961, nachdem wir zur Unterstitzung der Cap 
Anamur eine musikalische Darbietung aufgefihrt haben, 
bereiteten wIr den Musikabend fủir die kommende Ullambana- 
Íeler vOr. Zu unserer ruppe kamen auch einge viet. 
Flũchdinge, die gerade 1n die Bundesrepublik Deutschland 
gekommen waren, unter anderem auch die Buddhisten Thị Luc 
Nguyen Long Phi und Tam Bach Huyen Dan. Dieser Zuwachs 
machte es nötig, eine Versammlung einzuberufen, beI der wIr zu 
folgenden Ergebnissen kamen: Musikalische und sportliche 
Aktivitäten fir Jugendliche Jeden Samsfag und Aktivifäten fiir die 
JuBFa am Somntag. AuBerdem wurde ein vorläufiger Vorstand 
benannt: 


Vorsitzender: Nguyen Huu Loc Thị Hien 


128 


S(ellv. Vorsitzender: Pham Duy Phuong Nguyen Huong 


Sekretär : Nguyen Long Phi Thị Luc 
Kassenwart: Nguyen Thanh Hai Thien Son 

Leiter der Musikgruppe: Ly Truong Kinh 

Leiter der Juba: Tran Thị Huyen Dan Tam Bach 
Leiter der Sportgruppe: Pham Pao Sy Thien Cụ 


Leiter fir Nachrichtenwesen: Nguyen van Quang 


Dịe Arbeitstelung : * Nguyen Huu Loc und Pham Duy 
Phuong: Transport der Teilnehmer zu den Veranstaltungen 1n der 
Vien Giac Pagode - Hannover und auch nach Erohnau. 
Organisation der Andachten In Frohnau, unter der Leitung von 
Reverend Thịch Nhu Dien. * Nguyen Long Phi Thị Lục: 
Aufstellen eIner Bibliothek mit buddhistischer Literatur. * Pham 
Pao Sy Thien Cu: Grủndung zweler FuBball-Gruppen (fir 
Jugendliche), Veranstaltung der samstägigen bungen. * Tran 
Thị Huyen Dan Tam Bach und Her Ly Truong Kinh: 
Musikalische Aktivitäten am Sonntag und andere Aktivitäten der 
JuBHa. 


Das Programm dieser Aktivitäten øgestaltet sich wle folgt: 
* 14.00 Uhr: Andacht der JuBfa, Durchfihren des Rituals der 
JuBEFa. 
Lernen der Buddhalehre nach dem Programm von 
"So Thien" und "Huong Thien”. 
Ủben đer buddhistischen und nichtbuddhistischen 
Lieder 15 minutiges SpIel. 


* 18.00Uhr: AbschluB mit dem Lied "DIe Innige Kette”. 


Der voribergehende Vorstand der JuBlFa sah wle folgt aus: 
- JuBFa Leiter Buddhistin Tam Bach 

- Jungen Gruppen Leiter Buddhist Thị Hien 

- Mädchen Gruppen Leiter Buddhistin Bích Thoa 


129 


Dịe Aktivitäten der JuBFa fanden im Gemeindehaus der 
evangelischen Kirche Zuckerdamm statt. Dieses Haus hat uns die 
Vereinigung der vietnamesischen Flichtlinge vermittelt. Fũr die 
sportlichen Betäidigungen haben wir die Turnhalle des 
Gymnasiums Halemweg bekommen können. 


Das oben geschilderte Programm haben wir  der 
Versammlung der Vereinigungsmitglieder am 24. Oktober 1981 
in der Vien Giac Pagode vorgelegt und die Genehmigung zur 
Grủndung des Ortsvereins Berlin sowle der JuBlFa erhalten. Die 
sportlichen Aktivitäiten können wir weiter hin beibehalten, die 
Arbeitt der JuBFa mulBten wir leider nach etwa einem Jahr 
aufgeben. Tro(z des guten Willens konnten wir keinen festen 
Treffpunkt mehr fir die JuBFa finden, nachdem wir das 
Gemeindehaus nicht mehr be nutzen können. Von da an trafen 
sich die JuBFa-MItglieder nur, wenn AnlaB dafir war. 


Im oberen Teil habe ¡ch einen Gesamt iiberblick vom 
Anflang bis zur Grũndung des Ortsvereins wliederzugeben 
versucht. Der Schwerpunkt unserer Arbeit in dieser ZeIt liegt bei 
den Jugendlichen. AuBerdem halfen wir anderen Organisationen 
beI kulturellen und karitativen Veranstaltungen. Da sich niemand 
mit den verschiedenen Ritualen aus kannte, muBte der Reverend 
sehr oft nach Berlin, bei Toten-, Wohlergehen-, Erlösungs 
ZeremonIen...sowIe Beerdigung kommen. Ansonsten multen wir 
Fahrten nach Hannover fir die Betroffenen organisleren. 


Propaganda-Gruppe zum Aufbauen der Buddha- 
verehrunsgsstäftte: 


Nach der Andacht im FruhJahr 1983 im “Buddhistischen 
Haus" Frohnau, hat der Reverend eine Unterweisung in der 
Buddha-Lehre gegeben, In der die Bedeutung der Lehre-Buddhas 
betont wurde. Nach der Unterweisung hat der Reverend die 
Buddhisten In Berlin dazu aufgerufen, eine Buddhaverehrung- 


130 


ssfätte zu bauen. Der Vorschlag fand bei Jedem Anklang. Sofort 
wurde eIne Liste der Helfer erstellt. Auf dieser trugen sich 38 ein, 
die zusammen ca. 800.-DM spendeten. 


Eine Woche später fand eine Versammlung der 38 Personen 
im BeratungszImmer fir Sidost asiatIsche Flũchtlinge des DRK 
S(eglitz statt (16-22h). Eine Gruppe, die fir die Kontaktaufnahme 
zwischen den Anwesenden mi( anderen Organisatonen 
verantwortlich war, wurde ausgewählt und besteht aus H. Ha van 
Yen, H. Pham Ngoc Danh, H. Nguyen Huu Loc verantwortlich 
war, wurde ausgewählt. AuBerdem wurde H. Nguyen Tang Anh 
als Sekretäir benannt. Eine ungefähre Vorstellung iủber die 
gesuchte Wohnung wurde entwIckelt: 
* Miete ca. 500,- bis 600,-DM. Diese Höhe ergab sich aus der 
Spende, der Rest sollte fir Heizung und Strom ausgegeben 
werden. 
* Die Wohnung sollte In einem alten Haus mit geräumigen 
Zmmern sein, um die Anspriche fir die Arbeit der Buddhisten 
zu befriedigen. 
* DIe Wohnung sollte gũnstig beziglich der Verkehrs- 
verbindungen gelegen seIn. 
* DIe Wohnung muBổ siích im Erdgeschoss befinden, um zu 
verhindern, daBö bei groôen Felern die Nachbarn und die Haus- 
bewohner durch zusätzlichen Lärm gestört wũrden. 


DaB eine Wohnung, die diese Bedingungen erfiillt, schwer 
zu finden sein wirde, war klar  Jeder der Anwesenden 
verpflichtete sich, auf die Suche zu gehen. In der ZwIschenzeit 
hat uns einer der Anwesenden, die Buddhistin Bieu Nhut Lam 
Thuy Lieu, e1n Zimmer 1n threr Wohnung fir das Aufstellen eInes 
AItars zur Verfigung gestellt. Das ZImmer kamn ca. l5 Personen 
aufnehmen. Die Wohnung dieser Buddhistin wurde später auch 
zum Veranstaltungsort fir den ersten Kurs 1n allgemeiner 
Buddhalehre I, mit ca. 50 Teilnehmern. Trotz aller Bemihungen 
multen wIr drei Jahre lang weiterhin das "Buddhistische Haus" In 


131 


Frohnau nutzen, wenn wir eine Veranstaltung mit dem Reverend 
organisierten, bis schlieBlich die Buddhaverehrungsstätte Linh 
Thuu aufgebaut wurde. 


Wie Jedes mail, wenn der Reverend zu uns kam, mulöten wIr 
neben dem Absenden von Einladungen noch organisatorIsche 
Fragen klären, besonders wegen der Räumlichkeiten. Dieses mail, 
Mitte Oktober 1985, konnten wir das Clubhaus (WulfstraBe 6, 
1000 Berlin 41) der "Deutschen Buddhistschen Gesellschaft" 
ausleihen. Dles war die erstềể Veranstaltung mít deutschen 
Teilnehmern, anwesend war der Vorsitzende der Gesellschaft, 
Prof. Angermann Bodo, der Stellvertreter, Fr. Prof. Zuther Roloff, 
sowie zwei Buddhisten der amidis(ischen Schule, Herr Thanh Ba 
Ginter Häfele und Herr Tu Xung Ronald Berthold. AuBerdem 
durften wir Herrn Belgern begriBen, Lelter der kulturellen und 
sozIalen Abteilung des DRK. “u Beginn dankte der Reverend der 
Deutschen Buddhistschen Gesellschaft, danach drickte Herr 
Angermann Bodo seine Freude iber die durch die Religlon 
verbundene Begegnung zwischen Osf- und Westkulturen aus. 
Auch Herr Belgern, von der felerlichen und ehrfirchtigen 
Atmosphäre gerihrt, drickte seine Freude aus. Er mein(e auch, 
dal die buddhistischen Aktivitäten eIne echte Notwendigkeit fùr 
die vietnamesischen Buddhisten hier sind und versprach zu 
helfen, wo er nur kann. Der Sekretär der Vereinigung und Herr 
Truc Ngo Pham Ngoc Danh ủbersetzten die Rede des Prof. 
Angermann Bodo bzw. des Herrn Belgern. Diese Begegnung 
wirkte posItV auf die Aktivitäten des Ortsvereins. Seit diesem 
Tag konnten wir monatlch 1m Clubhaus eine Andacht 
durchfihren (von 86-87). Auch konnten wIr drei mail im Jahr 
"Achtfastenregeln-", "Bodhisattvagelibe-" und "Zufluchtnahme- 
zeremonie” veranstalten. In den zwel Jahren empfingen wIr 
mehrere Mönche und Nonnen hier, z.B. den Hochehrwirdigen 
Thịch Thien Dinh aus Frankreich, den Ehrwirdigen Thích Tri 
Chon aus den USA, den Ehrwirdigen Thịch Bao Lac aus 
Ausfralien, die Reverends Thích An Thien aus Japan, Thích 


132 


Quang Chon und Thích Thong Hai aus den ỦSA und die 
Reverend Nonne Thịch Nu Trị Hanh aus der Schwe1z. Auôerdem 
kamen aus der Bundesrepublik Deutschland folgende Ordinierte 
zu uns : Der Reverend Thịch Nhu Dien, die Ehrwirdige Nonne 
Thịch Nu Dieu Tam (Pagode Bao Quang Hamburg), die Reverend 
Nonne Thịch Nu Nhu Han, die Nonnen Dieu An und Minh Loan 
(Pagode Khanh Hoa - Rottershausen) sowle die Novizen Thien 
Son, Thien Phuoc, Thien Tin, Thien Nam.... 


Wie versprochen, erwähnte Herr Belgern unseren Bedarf 
auf einne Wohnung als Buddhaverehrungsstäte bel einer 
Versammlung zur Hilfe fur Flichdinge In Berlin. Daraufhin 
zeIgte der Frauenverein B.A.C.T.M. uns eine Wohnung, die im 
Februar 1987 zu unserer Buddhaverehrungsstäte Linh Thuu 
wurde. W1r hatten auch das Glũck, die Reverend Nonne Thịch Nu 
Nhu Han als Äbtin unserer Buddhaverehrungsstite zu 
bekommen. Bevor ¡ch auf die Aktivität der Buddhasstätte Lĩnh 
Thuu eingehe, möchte ¡ch Ihnen unsere Bekanntschaft mit der 
"Deutschen Buddhistischen Gesellschaft" darlegen. 


Dịe Verbindung mit der deutschen Gesellschaft verdankten 
wIr einem Besuch des Ehepaars Thị Luc Nguyen Long Phi und 
Tam Bach Tran Thị Huyen Dan In der Privatwohnung des Herrn 
Guata Ausfter, einem Vertreter der religiösen Union und deutscher 
Buddhist mit einer wichtigen Stellung In der Srilankanesischen 
Pagode Frohnau. Bei diesem Treffen wurde das Problem der 
vietn. Buddhisten erörtert: - Die Zahl der vietn. Buddhisten 1st 
grol, aber es gIbt keine Gelegenheit fir sle, thre Religlon zu 
praktizleren. - Bei dem Besuch des Reverend, konnten wIr zwWar 
die Pagode der Srilankanesischen Buddhisten in Frohnau 
ausleihen, dennoch stellt es eIin Problem fir viele ältere Leute dar, 
da sie auf einem Hũgel liegt, der nur schlecht mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zugänglich 1st. 


133 


Nachdem Herr Guata Auster dies vernommen hatte, 
versprach er, uns zu helfen. Diese Freundlichkeit verdankten wIr 
nicht zuletzt einer Bekanntschaft mit dem Vertreter der vereinig- 
ten vietnamesisch-buddhistischen Kirche, die Herrn Guata Auster 
anläBlich eines Congresses der Weltbuddhisten gemacht hatte. 
Von den vietnamesischen Mönchen bekam er auch damals ein 
Geschenk, eIine Zeichnung von einem theravada- und einem 
mahayanabuddhistischen Mönch. 


Mít Hilfe von Herrn Guata Auster lernten wir Prof. 
Angermamn Bodo kennen, ein Kollege des Herrn Nguyen Long 
Phi. Es 1st also wahr wenn unserer SprIchwort sagt: 

"Ist es Bestimmung, dal 2 Leute sích treffen, so wird es 
auch eintreten, auch wenn die beilden tausende Meilen 
voneinander entfernt leben. Ist es wiederum Bestimmung, daB 2 
Leute sich nicht treffen, so wird es auch eintreten, wenn đie 
beiden sich gegenuiber stehen”. 


Herr Nguyen und Herr Angermamn Bodo sind Kollegen und 
haben den gleichen Glauben. Dennoch lernten sie sich erst nach 
Jahren kennen, durch Herrn Guata Auster! 


Bevor ch zum nächsten Punkt komme, möchte ¡ch hier 
unseren herzlichen Dank gegeniiber den Herren Angermann Bodo 
und Guata Auster, sowle Frau Prof. Zuther Roloff aus sprechen. 


Die Buddhaverehrungssfätte Linh Thuu 
OldenburgerstraBöe 21, 1000 Berlin 22 


Nachdem wIr das Clubhaus der deutschen buddhistischen 
Gesellschaft mitbenutzen dirften, lieB bei uns der anfänglichen 
Elan bei der Wohnungssuche nach. AuBerdem hatten wIr viel 
Arbeit mit der neuen Situation. Dieser Zustand dauerte an, bis 
eines Tages eine Gruppe der Congregation mit dem Ehrwirdigen 
Thịch Nhu Dien, Congregatlonsleiter, die Ehrwirdige Nonne 


134 


Thịch Nu Dieu Tam, die Rev. Nonnen Thịch Nu Nhu Han, Thích 
Nu Dieu An und Thịch Nu Minh Loan nach Berlin kamen, um 
eine Achtfastenregelnzeremomie zu leiten. Die vietnamesischen 
Buddhisten In Berlin hatten sofort die Reverend Nonne Thịch Nu 
Nhu Han gebeten, bei ihnen zu blelben, um sie seelisch zu 
betreuen. SIe erklärte sich mit Freude eInverstanden. 


Am 12.4.1987 hatte der Ortsverein eine Gesandtschaft aus 
30 Personen zu der Pagode Vien G1ac geschickt, um die Reverend 
Nonne Thịch Nu Nhu Han zu empfangen und nach Berlin zu 
begleten. HDles geschah unter Kenntnsnahme der 
Congregatlonsmitglieder. Eine Woche später, also am 18.4.1987, 
hatte der Ortsverein eine Versammlung In der Wohnung der 
Buddhistin Dieu Nhut Lam Thuy Lieu, hier wohnte die Reverend 
Nonne voribergehend, um die neue Situatlon zu beraten. Es 
wurde beschlossen, so schnell wIe möglich eine Wohnung fiir die 
Buddhaverehrungssfäte zu finden, wenn nötg auch iiber den 
Makler. 


Am 24.6.1987 bekamen wIr die freudige Nachricht, daB der 
Frauenveren B.A.C.F.M.eine Wohnung fủr uns hätte. Dies 
verdanken wir der Verbindung des Buddhisten Truc Ngo Pham 
Ngoc Danh mit diesem Verein, da er in der Beratungsgruppe fũr 
Flũchdinge des DRK arbettete. AIls wir die Wohnung 1n der 
Oldenburger StraBe besichtigten, s(ellten wIr fest, dal5 die Wände 
durch Jahrelange Feuchtigkeit total kaputt waren. Trotzdem haben 
wIr die Wohnung genommen und die Renovierung durchgefiihrt. 
Dies war wle folgf organIsIerf: 

- Nachrichtendienst und Arbeitsgruppeneinteilung: Buddhist 
Thien Son Nguyen Thanh Hai. 

- Kassenwart: Buddhist Thien Hai Trình Kim Son. 

- Reparatur der Rohranlage: Herr Nam Hinh. 

- Mal- und TapezIerenarbeit: Buddhist Thien Dao Nguyen Thị 
Tam. 

- Elektrische Arbeit: Buddhist Thị Hien Nguyen Huu Lọc. 


135 


- Firenreparatur: Buddhist Tu Luong, Nguyen Chanh Thục. 
- Versorgung f. die Mitarbelter: Fr. Dieu Bích Huynh Tuong 
Hoan 


MỊC ganzer Kraf( und guten Willen haten wir die 
Buddhaverehrungsstäite Innerhalb von zwel Monaten 
eingerichtet Die ganze Wohnung enthält Insgesamt einen 
Andachtsraum (7x4) m2, ein Schlafzinmer fủr die Reverend 
Nonne (4x5) m2 und eine Kũche sowle saniftäre Anlage; aul- 
erdem haben wIr im Hinterhof noch eine groồe Kiche und einen 
groBen Raum (5x7) m2 fir diverse Aktivitäten. Trotzdem mũssen 
wir uns Jedesmal, wenn der Abt der Vien Giac Pagode oder die 
Abtin der Bao Quang Pagode zu uns kommt, um eine 
Veranstaltung zu lelen, noch das Haus des Frauenvereins 
B.A.C.T.M. zusätzlich ausleihen. 


Die Anschaffung der Buddhasftatue: 

Im Oktober 1987, anläÍölich eines Achtfastenregelntages, hat 
der Reverend uns mit Rat und Tat geholfen, eine Buddhastatue 
aus vergoldetem ƠIps, 1,20m groB, aus Taiwan zu bestellen. SeIt 
Bestehen der Buddhaverehrungsstite€e hat siích unser 
Arbeitsbereich vergröBert. Deswegen hat die Reverend Nonne, 
Äbtin der Buddhasstätte, eine Gruppe zur "Bewahrung und Pflege 
der drel Juwelen" der Stätte gegrũndet. Die Gruppe besteht aus: 
einem Gruppenleiter: Buddh. Tu Luong Nguyen Thanh Thuc 
Sekretär: Buddh. Dieu Minh Lam Lieng Nguyet 
Kassenwart: Buddh. Thien Hai Trình Kim Son 
Pfileger des Andachtsraum: Thien CuPham Pao Sy 
Zeremonienhelfer: Buddh. Dieu NhutLam Thuy Lieu 
Verflegung: Buddh. Dieu Ly Do Thị Thuan 

Buddh. Dieu Chau Nguyen Thị Loan 


Kurze ZeIt danach muBte die Reverend Nonne wlIeder In die 
Bundesrepublik Deutschland zurickkehren, da die buddhistische 
Arbeit thre Anwesenheit hier verlangte. Fir einige ZeIt muBten 


136 


die vietn. Buddhisten ohne sie auskommen, dies hieB zusätzliche 
Arbeit. Zehn Monate nach der Entstehung der Buddhasstitte 
wurde auch die JuBfa gegrũndet und eIn neuer Ortsvereinvorstand 
gewihlt: 
Versitzender: Buddh. Truc Ngo Pham Ngoc Danh 
S(ellv. Vorsitzender (InnenangelegenheIt): 

Buddh. Tu Luong Nguyen Chanh Truc 
S(ellv. Vorsitzender (auswärtige AngelegenheIt): 

Buddh. Thị Lục Nguyen Long Phi 
Sekretär: Buddh. Dieu Minh Lam Lieng Nguyet 
Kassenwart: Buddh. Dat Hue Nguyen Thu Ha 


Die Aktivifäten des Ortsvereins gestalteten sich wle folgt: 
- Jedes zwelte Wochenende 1m Monat eine regelmäBige 
Andachtsveranstaltung. 
- Jeden Monat 2 mail, am 14. und am Ende des Monats, um I8 Uhr 
eine Unheilsamkeitsbekenntnis-ZeremonIe. 
- Jeden Monat 2 mail, am l5. und Anfang des Monats, die 
Rezitaton der Bodhisattva-Sila fir Buddhisten mit Bodhisattva- 
GelöbnIs, ausgeenommen an Gedenktagen. 
- Veranstaltung der Vesak-, UlHambanafeler,.. 
- Den Besuch der Buddhisten in der Vien Giac Pagode In 
Hannover zu grolöen Festen zu ermöglichen. 
- Unterstitzung der Aktivifäten der JuBFa "Chanh NÑiem'. 


AuBerdem mulBte der Stellvertretende Vorsitzende fùr 
Innenangelegenheien die Aufgaben fir die Buddhisten bei 
Veranstaltungen mit anderen Organisatlonen 1n Berlin einteilen; 
wle bei der NeuJahrfeler, dem Gedenktag der Niederlage 30.4... 

Im folgenden Teil werde ¡ch die Grủndung der JuBFa 
schildern: Nach langen Diskussionen bei der Versammlung zur 
Grũndung einer JuBFa am 2. Januar 1988 In der Vien Gi1ac 
Pagode und nach vielen Zeltlagern der anderen JuBFa, hat der 
Ortsverein den "JuBlFa-Bruder" Thị Loc Vo van Mai empfangen 
dirfen. Der JuBFa-Bruder wurde vom Vertreter der JuBlFa In der 


137 


Vereinigung der vietnamesisch buddhistischen Fluichtlinge in der 
Bundesrepublik Deutschland mit dem Auftrag nach Berlin ent- 
sandt, bei der Grủndung der JuBFa dort zu helfen. In der I. 
Versammlung In Berlin hat der JuBFa-Bruder Thị Loc Vo Van 
Mai uns einige technische und organisatorIsche Probleme sowle 
die Bedeutung einer JuBlFa erklärt. Er hat auch vorgeschlagen, die 
Musik- und Sport-Gruppen der Jugendlichen Buddhisten In Berlin 
in die JuBFa aufzunehmen. Nachdem wir uns einverstanden 
erklärt hatten, wurde ein vorläufiger JuBFa-Vorstand gewählt, mit 
folgenden Mitgliedern: 
- Familienoberhaupt: Buddh. Truc Ñgo Pham Ngoc Danh 
- Familienleiter: Buddh. Thị Hien Nguyen Huu Loc 
- Stellvertretender FamilienleIter: 

Buddh. Tam Bach Tran Thi Huyen Dan 
- Famililensekretär: Buddh. Thien Hai Trịnh Kim Son 
- Familie Kassenwart:Buddh. Thien Tình 


AuBerdem haben wir eine Anzahl Familien Brider 
ausgewihlt, die später noch eine Eipnungsprifung ablegen 
sollten: 

- Gruppe "Klen Trac” aus den Jungen: 
Gruppenleiter Bruder Tri Thong Vo Linh Luc 
S(ellvertretender Gruppenleiter 
Bruder Thien Son Nguyen Thanh Hai 
- Gruppe "Ni Lien” aus den Mädchen: 
Gruppenleiterin Schwester Tam Bach Tran Thi Huyen Dan 
S(ellvertretender -"- 
Schwester Thien Khiet Tang Ngọc Trinh 
- Gruppe "Oanh Vu” aus Jũngeren Jungen und Mädchen : 
Gruppenleiter Bruder Giac My Trinh Kim Minh 
S(ellvertretender -"- 
Bruder Thien Cu Pham Pao Sy 

Die Gruppen "Kien Trac” und "NI Lien" bestehen aus 
chemaligen Mitglieder der Musik- und Sport-Gruppen. Die 
Gruppe "Oanh Vu” umfaBt Jetzt erst zehn Mitgliedern. Die 


138 


Aktivität der JuBlFa gestaltet sich Sonntags von 13.00-17.00 Uhr 
wle folgt : * Andacht. * Familienaktivität. * BeschäftIgung mit 
der Buddhalehre. * Musikalische bung. * Selbstdisziplin der 
Gruppen, kleine SpIele und zuletzt  Bildung des 
AbschiedskreIses. 


Nach eimgen regelmäBisen Trefen hat der 
Ortsvereinsvorstand Berlin befunden, daŠ die JuBFa nun 
einsewelht werden kann. AnläBlich des Ullambanafestes in der 
Vien Giac Pagode wurde dies unter Kenntnsnahme der 
Congregatlonsmitglieder, Abteilung Bundesrepublik Deutschland, 
vollzogen. Die Familie heilỗt nun “Chanh Niem". Die JuBFa 
"Chanh Niem”" hat sich an der Vesakfeler in Vien GIiac Pagode 
und an der Ullambanafeler in der Bao Quang Pagode sowle am 
Zeltlager "Lotus I” In diesem Jahr beteiligt. Wir haben uns auch 
am Zeltlager "“Thien Minh" in Berlin beteiligt (22. - 23.8.1988). In 
diesem Lager fand auch die Eignungsprifung der Gruppenleiter 
sfaft. 


Die neue Buddhaverehrungsstätte: 

Nun haben wir eine Wohnung fir die Stätte gefunden, die 
geeignetfer sein soll als die alte. Diese Wohnung war vormals eIn 
Schuhladen, den wir Jetzt umgestalten werden. Sie soll einen 
Andachtsraum vom 80 m2, bestehend aus 2_Wohnzimmern 
enthaltden. Dahinter befindet sích eIn Zmmer fiủr den Abt. 
AuBerdem stehen uns noch drei ZIimmer zur Verfigung, die als 
Clubzimmer der JuBFa, Bibliothek und EmpfangszIimmer øenufzt 
werden sollen. Im Keller werden wir ein Arbeitszimmer und eIin 
Musikzimmer fũr die Band einrichten. Wir hoffen, daö Anfang 
1989' die alte Buddhaverehrungssftätte in der Oldenburger StraBöe 
1n die neue 1n der Krefelder StraBe 16, Berlin 21 umziehen kamn. 
AuBerdem mũssen wir noch die Helzungs- und Stromanlagen 
ũberholen. 


THỊ HIEN Nguyen Huu Loc 


139 


DER ORTSVEREIN DER 
BUDDHISTISCHEN VIETNAM-EFLUCHTLINGE 
IN BREMEN 


Bremen 1Ist das kleinse der elf Bundesländer der 
Bundesrepublik Deutschland. Deswegen leben In dieser Stadt nur 
ca. 400 vietnamesische Flũchtlinge, von denen mehr als die Hãlfte 
Buddhisten sind. 


Mit Unterstitzung des Ehrwirdigen Meisters Thích Nhu 
Dien, Leiter der Congregatlon der Vereinigten Vietnamesischen 
Buddhistischen Kirche, Abteilung Bundesrepublik Deutschland, 
wurde am 29.1I1.19§%6 der Ortsverein der Vietnamesischen 
Buddhistischen Fluchtliinge in Bremen gegrindet. Dieser Orts- 
verein Bremen wurde als I3. von Insgesamt l5 Ortsvereinen 
geprindet und steht unter dem bundesweiten Dachverband 
"Vereingung der Buddhistschen Vietnam-Flichtlinge In der 
Bundesrepublik Deutschland e.V.”. 


Die Vorstandsmitglieder sind folgende : 
* Vorsitzender Herr Tran Thanh Dharma-Name: Thien Dao 
1. Stellv. Vorsit.: Frau Ly 
2. Stellv. VorsIt.: Herr Kha 
* Schriffihrer: Herr Pham Cong Dharma-Name: Thị Thien 
* Kassenwart: Herr Chin 
* Referent f. Musik: Frau Le 
* Referent f. Zeremonie: Herr Tran Dharma-Name: Thuc G1ac 


Unser Ortsverein hat sích folgende Z1ele gesetzt: 
- Das Zusammentreffen aller in Bremen lebenden buddh. vietn. 
Flũchtlinge zu ermöglichen. 
- Die buddh. Tradiionen und Ihre Kultur zu pflegen und sie 
zupleich fũr die deutschen pflegen und zugänglich zu machen. 


140 


- Die ErzIehung đer vietn. Kinder nach aslatischer Philosophie zu 
Tuihren. 

- Die Grũndung einer buddh. Familie vorzubereiten, um den 
vien. Kindern die Lehre Buddhas, sowle die vietn. Sprache 
beizubringen. 


Die buddh. Ortsvereine lelsten im gesamten Bundesgeblet 
eine gute Arbeit, besonders In Hannover, wo der Ehrwirdige 
Meister Thịch Nhu Dien lebt. Dort gIbt es auch eine provisorIsche 
Pagode. 


Es Ist unsere Absicht, Jedes Jahr im Mai den Geburtstag 
Buddhas zu felern, im August den buddh. Muttertag und 1m 
September das buddh. Laternenfest fuir Kinder zu begehen. 


Unser grölồtes Fest Ist der Geburtstag Buddhas. Wir, als 
Ortsverein Bremen, bernehmen hierbei verschiedene Arbeiten 
wle Aushilfe in der Kũche, Verteilung von Decken fũr Gäste, die 
hier ũbernachten, sowle den Transport des Essens von der Kũche 
zur Pagode und zur Unterkunfts- bzw. Kultur-Stätte 


In Bremen beabsichtigen wir, uns einmal am Anfang eInes 
Jeden Monats zu treffen. 


141 


DER ORTSVEREIN DER 
BUDDHISTISCHEN VIETNAM-FLŨCHTLINGE 
IN ERANKEURT 


* Es besteht ein gelstipger Bedarf fir die geflichteten 
vietnamesischen Buddhisten. 

* Es gIbt eIne bescheidene Aktivität zur Bewahrung und Pflege 
des Buddhismus 1m Aus land. 

* DIe Menschen eignen sich die Buddhalehre an und s(ehen 
einander In familiären Angelegenheiten wle Trauer, Feler ect. 
bel. 


Um all das zu verwirklichen wurde der Ortsverein Frankfurt 
am 24.1.1988 gegruindet. Die öffentliche EIinweihunsgsfeler wurde 
unter Teilnahme des Ehrwirdigen Thịch Nhu Dien, befreundeter 
Vereine und Buddhisten veranstaltet. 


Vor allem 1n der ersten ZeIt nach der Grũndung haben wir 
vieles dem Buddhisten Thien Minh Ha Van Thanh zu verdanken. 
Er hat viel ZeIt geopfert, um die Wahl des Ortsvereinkomitees zu 
ermöglichen. 


Beli der ersten Versammlung waren iber 30 Buddhisten und 
Freunde des Buddhismus an wesend. Dies war nicht viel, aber alle 
waren mit Zuversicht gekommen. Alle wollten, dal buddhistIsche 
Aktivitäiten (Veranstaltungen) in threm Wohnort durchgefihrt 
(organislert) werden. 


Inzwischen 1st eIn Jahr vergangen. Nach anfänglichen 
Schwleriekeiten arbeitet der Ortsverein der Buddh. Vietnam- 
Flũchdinge 1n Frankfurt Jetzt In einer geregelten Form. Diesen 
Erfolg verdanken wir der engen Zusammenarbeit aller 
Ortsvereinsmitglieder, der materiellen und Iimmaterlellen Hilfe 


142 


des Ehrwirdigen Thịch Nhu Dien, der verehrten Mönche und 
Nonnen sowle des Komitees der Vereinigung der vietn. buddh. 
Flũchtlinge In der Bundesrepublik Deutschland, und nicht zuletzt 
den anderen buddh. Ortsvereinen und befreundeten 
OrganIsatlonen. 


Dịe Arbelit unseres Ortsvereins besteht aus: 
* Veranstalten von Andachten, in denen wir fir das Wohl unserer 
Landsleute sowohl in Vietnam als auch In der brigen Welt, bzw. 
fur die Erlösung der Kriegsopfer und anderer Verstorbener beten. 
* Mitarbeit an den Aktivitäten anderer Organisationen. 
* Organisieren von Wallfahrten zu den Pagoden bel grol3en 
FeIern. 
* Gemeinsames Lernen der Lehre Buddhas und der Sutren. 
* Vorbereitung fũr die Grủndung einer Jungbuddh. Familie. Mit 
dieser Familie hoffen wir eine Innige ZusammengehörigkeIt In 
der Jugend zu erwecken, und sie soll den Jugendlichen unsere 
Tradition und unseren Glauben nahe bringen. 


Wir gehören einem der zuletzt gegrindeten Ortsvereine an, 
mit noch geringen Erfahrungen und Möglichkeiten, Wir hoffen 
bei Ihnen Ủnterstitzung 1n Jeder Hinsicht zu finden. Dies erbitten 
wir Im Namen der Barmherzigkeit des Buddhismus und der 
Bereitschaft zur Selbsthilfe und Mithilfe der Buddhisten. 


143 


DER ORTSVEREIN DER 
BUDDHISTISCHEN VIETNAM-FLŨCHTLINGE 
IN EREIBURG 


AlI Jährlich, im November oder Dezember, veranstalten die 
Buddhisten In Freiburg und Ủmgebung eine Andacht in der 
Schreiber StraBe I1. Die gröBte Ehre fir uns 1st die Anwesenheit 
des Ehrwirdigen Thịch Nhu Dien bei dieser GelegenheIt. 


Bei diesen Veranstaltungen nehmen die Buddhisten die 
Gelegenheit wahr, um die ỦnterweIsung 1n die Buddha-Lehre zu 
hören. Am 9. Januar 19S8 grủndeten die Buddhisten den 
Ortsverein der Buddhistischen Vietnam Flichtlinge In Frelburg. 
Dịe Einweihung des Ortsvereins wurde In Anwesenheit des 
Ehrwirdigen Thích Nhu Dien gefelert. 


Um den guten Wille der Buddhisten zu verdeutlichen, 
wurde Jeder zwelten Monat eine Andacht abgehalten. Die erste 
Veranstaltung des Ortsvereins nach dessen Grũndung war eIne 
Gedenkfeler anläBlich der zehnJährigen Anwesenheit des vietn. 
Buddhismus In der Bundesrepublik Deutschland am 17.4.1988. 
Dịe Feler stand unter der Leitung des Vorsizenden des 
Ortsvereins. Nach der Andacht nahmen die Buddhisten an der 
Diskussion tber buddhistische, karitative und sozIale Aktivifäten 
te. Zum AbschluB gab es Kaffee und Kuchen. Bei dieser 
GelegenheIt wurden Fotos zur Erinnerung øemachit. 


AIs Buddhist kann man unmöglich den 1Š. Aprill nach 
Mondkalender vergessen. Es 1st der Geburtstag des SakJa Muni 
Buddha. Aus diesem Grund wurde eine Feler am 29.5.1988 In der 
Schreiber Stralöe II organislert. Zu dieser Feler kamen sehr viel 
mehr Buddhisten als sonst. Der Leiter der Feler war natirlich der 
Vorsitzende des OrtsvereIns. 


144 


Die Buddhisten In Freiburg und Umgebung freuen sich tiber 
das Bestehen des Ortsvereins. Denn Dank diesem können sle 1hre 
religiösen Aktivitäten ausiben und I1hre Kultur in diesem fremden 
Lande pflegen. 


Wir bemuihen uns sehr um das Wachstum unseres 
OrtsvereIns. 


Der Ortsverein Freiburg 


145 


DER ORTSVEREIN DER 
BUDDHISTISCHEN VIETNAM-EFLUCHTLINGE 
IN HANNOVER UND UMGEBUNG 


Wenn wir an Hannover denken, kommt uns sofort die 
Pagode Vien Giac in den Sinn. Demn diese 1st das Zentrum der 
religilösen Aktivität der vietnamesischen Buddhisten In der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Pagode Vien G1ac wurde vor 
zehn Jahren aufgebaut. Die Pagode 1st auch das Amtsgebäude der 
Congregation der Vereinigten vietnamesischen buddhistischen 
Kirche, Abteilung Bundesrepublik Deutschland sowle der Verein- 
nigung der vietnamesischen buddhistschen Flichtlinge in der 
Bundesrepublik Deutschland. 


Um die Aktivitit in Hannover zu unterstitzen und zu 
verbessern kamen einige Buddhisten Ende 1966 1n die Vien Giac 
Pagode zur Wahl eines Vorstands des Ortsvereins Hannover. In 
đer ersten Wahlperiode war der Buddhist Thien Thính Nguyen 
Minh Hung der Vorsitzende. 


In den letzten zwel Jahren hat der Ortsverein eng mit der 
Vereinigung zusammengearbettet. Eine JuBFa (Jung-Buddhist 
Familie) Tam Minh wurde im September 1987 gegrindet. Die 
JuBEa 1st eine Organisation, der fast alle Kinder der Mitglieder 
des Orfsvereins angehören. 


Anfang I988 war die erste Wahlperiode abgelaufen; eIne 
neue Wahl wurde veranstaltet mit dem Ergebnis: 


- Vorsitzender: H.Nguyen van Phong Dharma-name Minh Ton 
- Stellvertretender Vorsitzender (InnenangelegenheIt): 
H. Ho Chuyen Dharma-name QuangNÑgo 


146 


- Stellvertretender Vorsitzender (AuenangelegenheIt): 

H. Vo Phuoc Lau 
- Sekretär: Frl. Nguyen Thị Hien Dharma-name Thien Hanh 
- Kassenwart: Nonne Dieu Thai 


Dịe JuBFa Tam Minh arbeitet mit der Unterstitzung des 
Ortsvereins sehr viel versprechend. AuBerdem 1Ist die Pagode eIn 
guter Ort fir thre Aktivifät. So wurde fir die ersten und dritten 
Sonntage im Monat von 10 bis 15 Uhr ein Prosgramm aufgestellt. 


Dieser Programm sleht wIe folgt aus : 
- Ein kurze Andacht. 
- Hissen der Familienflagøse. 
- Singen des Liedes "Der Weihrauch". 
- SpIelen. 
- Unterweisung In der Buddhalehre, in VietnamesIsch, ... 


Nach einem Jahr Arbeit hat die Familie gu(e Erfolge erzIelt, 
die lobenswert sind. Der Ortsverein s(eht Jeder Veranstaltung der 
Pagode Vien Giac bel. Die Erfolge der Pagode, der Congregation, 
der Vereingung verdanken wir nicht zuletzt der Mitarbeit des 
Ortsvereins Hannover und seiner JuBFa Tam Minh. 


147 


DER ORTSVEREIN DER 
BUDDHISTISCHEN VIETNAM-FLUCHTLINGE 
IN MUNSTER 


Im Aprnil 19§6 haben sich die vietnamesischen Buddhisten 
1n Mũnster mit einer Wahl 1hrer Vertretung erstmalig organIsIert. 


Dank der Mitbenutzung dieses Zentrums, das durch die 
Unterstitzung der örtlichen Behörden sowIle dem Carifasverband 
den Vietnamesen zur Verfigung gestellt wurde, haben wir hier im 
Oktober gleichen Jahres Venerabel Thịch Nhu Dien begriBen 
können. Diese Veranstaltung marklerte den Anfang der positiven 
Entwicklung unserer ArbeIt in Mũnster. 


Parallel zur SozIalarbeit haben wIr ab Dezember I987 auch 
einne Gruppe der Buddhisten gegrindet, die bei Bedarf auch 
Andachten 1n einer Familie abhält. Zurzeit treffen wir uns hler 
einmal monatlich um Andachten abzuhalten, Meditation zu tiben, 
sowle das vegetarische Fastenmahl miteinander zu teilen. Bei den 
øroBen traditionellen Festen wIe etwa Ulambana (Eltern-Gedenk- 
FesÐ haben wir auch an den groBen der Bao Quang Pagode In 
Hamburg, sowle der Vien Giac Pagode in Hannover tell- 
øenommen. 


Mit dem Eintrit in die "Vereinigung der Buddhistischen 
Vietnam - Flũchtlinge In der Bundesrepublik Deutschland” am 
20. Maãrz 1988, als deren Ortverein, hoffen wir, daB unter der 
Anweisung des Ehrwiirdigen Thích Nhu Dien sowle der Beratung 
des Vereinigungsvorstandes die Aktiviit der Buddhisten In 
Mũnster von Tag zu Tag erfolgreicher wird. 


148 


BUDDHAVEREHRUNSSTATTE 
TAM GIAC UND DER ORTSVEREIN DER 
BUDDHISTISCHEN VIETNAM-FLÙCHTLINGE 
IN MŨNCHEN, BAYERN 


Am 12. Januar 1985 versammelten sich zum ersten Mail In 
Mùnchen mehr als 150 vietnamesische politische Flichtlinge In 
der Buddhaverehrunssstätte Tam Giac; Wolfhauser StraBe 28, 
S000 Mũnchen 70, um an der Einwelhung dieser Stätte und 
øleichzeitig an der Grũndung des Ortvereins der vietnamesischen 
buddhistischen Flichtlinge teilzunehmen. An dieser Feler nahm 
der Ehrwiirdige Thích Minh Tam, Abt der Khanh Anh Pagode In 
Paris, der Ehrwirdige Thịch Nhu Dien, Abt der Vien Giac Pagode 
1n Hannover, sowle die Ordinierten Reverend Thịch Minh Phu, 
die Nonne Thịch Nu Dieu An und die Nonne Thích Nu Minh 
Loan von der Khanh Hoa Pagode teil. Besonders 1st die Teinahme 
eines Vertreters der Reglerung Herrn Dr. Peter Gauweller, zu 
erwähnen. 


In der Rede des Vorsitzenden des Ortsvereins, Herr Le Dinh 
Tan wurde der Grund fùr die Einichtung der 
Buddhaverehrungsstätte bekannt gegeben: "Seit langem haben 
sich die vietnamesischen Flichdinge eIinen Tempel  oder 
wenigsí(ens eine Buddhaverehrungsstätte gewinscht, um zu beten, 
Sutra zu lesen oder ganz einfach miteinander In dieser zu 
sprechen. Im letzten Jahr hat das Komitee des Ortvereins alles 
versucht, um diesen Wunsch zu erfillen. Trotz vieler zu 
ũberwältigender Schwlerigkeiten s(eht das Ergebnis heute vor 
Ihnen". 


Bei der Verwirklichung der Verehrungsstäte wurde eIn 
Brief folgenden Inhalts am 29.11.84 abgeschickt: "Wr haben als 
vietnamesische Flũchtlinge alles zurickgelassen. Mit zwel leeren 


149 


Hãảänden haben wir allen Gefahren des Meeres getrotzt, um 
Freiheit zu finden. In materieller Hinsicht können wir sagen, daB 
es uns an nichís mehr mangelt, doch unser gelstges Leben 
befriedigt nemanden von uns. In all unseren Bemihungen streben 
wir danach, die Kultur der Ahnen zu bewahren. Diese Kultur war 
die Grundlage unseres Lebens und sle soll dies auch weiter hin fiir 
unsere Nachkommen seIn, besonders 1n einem fremden Land. 
Blicken wir zurũck 1n unser Heimatland, so sehen wir, daB 60 
Millionen Vietnamesen unter dem atheistisch kommunistIschen 
Regime leiden. Die Kultur droht dort auszus(erben. Deshalb 1st es 
unsere Pflicht, diese zu erhalten und zu pflegen. Dieser Wunsch 
regt sich schon lange 1n uns allen. Im starken Glauben an den 
Grũnder des Buddhismus, den barmherzigen Vater SakJa Muni 
Buddha und aufprund der allgemeinen Unterstitzung unserer 
Landsleute, haben wir den Ortsverein der buddhistischen viet- 
namesischen Flichlingse in Bayern e.V.  unddie 
Buddhaverehrungssfätte Tam GIac gegrindet. 


In dem oben erwähnten letzten Jahr haben iber 130 
Buddhisten Ihren Namen In die Unterstitzungsliste eIngetragen. 
In vielen Versammlungen In dem Flichtlingslager Kirchweg, In 
Aslaladen und durch die groBe geistige Unterstitzung anderer 
Insttutonen, die uns mít dem Sprichwort "Aller Anfang 1st 
schwer”, ermuntert haben, haben wIr ein vorläufiges Komitee des 
Ortsvereins eingesetzt. Es setzt sich wle folgt zusammen: 


* Berater: Fr. Chi Thien Huynh Thị Tu 
* Vorsitzender: H. Thien Tan Le Dinh Tan 
* Stellv. Vors.: Fr. Pham Thi Nghĩa Hong 

* Sekretär: Fr. Huynh Thị Kieu Lien 


* Verantwortlich fir Kultur: 
Fr. Nguyen Ryzek Thị Thuc Quyen 
* Verantwortlich fũr SozIales: Fr. Dieu Kim Nguyen Khac Can 
* Verantwortlich fuir Organisation: H. Le Phuoc Non 
* Kassenwart: H. Nguyen van Tu 


150 


BIs Legimitation durch eine Wahl hat das JetzIge Komitee 
eine vorläufige Satzung fir den Ortsverein beschlossen. Dabel 
steht der (Ortsverein unter Leitung der “"Congregaton der 
Vereimgten Vietnamesisch-Buddhistischen Kirche" Der 
Vorsitzende der Congregation 1st der Ehrwirdige Thích Nhu 
Dien, Abt der Pagode Vien Giac. 


Besonders erwähnen möchten wir die Freude und die 
Sympathie Herrn Dr. Peter Gauwellers, die in seiner Rede zur 
Einweihungsfeler zum Ausdruck kam. Diese Sympathie erstreckte 
sich nicht nur auf die Anwesenheit von Vietnam Buddhisten 
heute, sondern auch auf die aus friheren Zeiten. 


Wahrlich, heute leben iberall in der Welt vietnamesische 
Flũchdinge und iiberall bemùht man sích um die Erhaltung der 
Kultur Vietnams und der Kultur des Buddhismus. Auch In 
Mùnchen haben siích alle Kräfte vereint, um ein Teil dieser 
Bemihungen zu sein. Dennoch, Schwlerigkelten kommen 
natirlich immer vor und diese stellen eine nicht gering eInzu- 
schätzende Probe dar. Die Schwleripkelten bestehen 1m 
Personalbereich und bei den Räumlichkeiten: 


* Personalbereich: Das vorläufige Komitee konnte keine 
Versanmlung zur Wahl eines legilimierten Vorstandes 
organisleren. Deshalb muBte es die Verantwortung 1n den ersten 
zwel Jahren tragen. Am 31. Januar 1987 kam es zur Wahl: 
* Vorsitzender: H. Thien Tan Le Dinh Tan 
* Stellvertretender Vorsitzender (Innenangelegenheiten): 

H. Nguven Thanh Liem 
* Stellvertretender Vorsitzender (AuBenangelegenheiten): 

Fr. Pham Thi Nghia Hong 
* Sekretär: Frl. Dieu Diem Nguyen Thị Minh Trang 
* Kassenwart: Frl. Dieu Hai Tran Hong Yen 


151 


AuBerdem bestehen seit 28. Februar 1987 die Organe: 
* Abteilung fuir MusIk (Abteilungleiterin): 
Fr. Nguyen Thị Kieu Thị 
* JuBFa “Chanh Tin”: unter der Leitung von Herren Nguyen 
Minh Tri, Nguyen Ba Chien und Fr. Nguyen Thị Thu Lan. 


Ein Rickblick zelgt, daö der Ortsverein seIt seiner 
Grủndung stetig stärker In Anspruch genommen worden 1st. 
DIeser Bedarf verlangte eine ständige Anwesenheit von Mt 
arbeiten 1n der Buddhaverehrungssfätte. Deshalb wurden die 
beiden Lalen Nguyen Ngoc Minh und Nguyen Minh Chanh 
(gegen eine symbolische Bezahlung) zwel Jahre lang fir diese 
Aufgabe berufen. Dariberhinaus haben wir einen Ordinierten 
gewinscht. Der Ortsverein konn(e die hochehrwiirdige Nonne aus 
Österreich fir einen Monat zu sich holen (Sept. 1986). Danach 
kam die Reverend Nonne Thịch Nu Thị Nguyen aus TaIwan fir 
den Zeitraum Okt. §6 - Feb.87 zu uns. Bis Jetzt jedoch konnte 
dieser Wunsch nicht endgiiltig erfillt werden. 


* Räumilichkeiten: Der Ortsverein hat zuerst die Wohnung der 
stellvertretenden XVorsizenden Fr Pham Thi Nghĩa Hong 
gemitetetf; dort war die Buddhaverehrungsstätte von 12. Jan. 85 - 
30. Mai §8 untergebracht. Nach Ablauf dieser ZeIt konnte der 
Vertrag nicht verlängert werden, wodurch der Umzug am 1. Juli 
88 zum Wolfgangsplatz 9A, 8000 Mũùnchen 80 notwendig wurde. 
Dịc Schwlerigkelten wurden also am Ende doch noch 
ũberwunden. Der Ortsverein wird mit der ZeIt Immer sfabiler und 
beteiligt sich aktiv am Kulturgarten, um die schönsten budd- 
histischen Kulturblien 1n diesem fremden Lande 
hervorzubringen. 


De Aktivitäit des Ortsvereins konzentrier( sich 
hauptsächlich auf die Bereiche: 
* Die Zeitschrift: Ende 86 hat der Ortsverein zwel Ausgaben der 
"“Iam Giac” herausgegeben. Diese konnte aber danach aus 


152 


linanzlellen und technischen Grũnden nich( welter erscheinen. 
Anlang Feb.8/ wurde die Tätigkeit diesbeziglich wlieder 
aufgeenommen. Inzwischen sind sieben Ausgaben der ZeItschriIft 
“Tinh Tam” erschienen. Sie splegelt die Aktivität des Ortsvereins 
wieder. Diese ZeitschrfÍt wurde sowohl Innerhalb als auch 
auferhalb Deutschlands verteIlt. 


* Musikalische Veranstaltungen und Andachten 

- NeuJahrfest und "Vollmond des ersten Monates” 

- Feler in der Buddhaverehrungsstätte Tam Gñac von 19.2.85 bis 
21.2.85 und 9.3.85 Jahr des Biffels. 

- Vesakfest 1986. 

- NeuJahrsfest 1986; Jahr des Tigers. 

- Vesakfest 1987 und Musikabend am 30.5.87. 

- Herbtsmittefeler 1987 und Musikabend am 10. Oktober 87 In 
der LagadestraBe 16. 

- NeuJahrsfest 1987; Jahr des Katze. 

- Ullambanafest 12.9.87 unter Leitung des Ehrwirdigen Thịch 
Nhu Dien. 

- Kulturabend 22.1 1.87 in der LandwehrstraBe 3/1. 

- Achtfastenregelntag 5.3-6.3.88 unter Leitung der Ehrwirdigen 
Nonne Thích Nu Dieu Tam aus Hamburg. 

- NeuJahrsfest 1988; Jahr der Drache (13.2. 88). 

- Vesakfest IŠ5.5.88 unter Leltung des Ehr wirdigen Thịch Nhu 
Dien 

- Ullambanafest 14.8.8§ unter Leitung des Ehrwirdigen Thịch 
Nhu Dien. 


Aulerdem durfte die Buddhaverehrungssfätte hohe Mönche 
und Nonnen empfangen, wle den Hochehrwirdigen Thích Thien 
Dinh, đen Hochehrwirdigen Thịch Ho Giac, den Ehrwirdigen 
Thịch Minh Tam, den Ehrwirdigen Thích Trị Chọn, den 
Ehrwirdigen Thịch Bao Lac, den Reverend Thịch Minh Duc 
u.v.a. Dies waren Gelegenheiten fir Buddhisten in Mũnchen, die 


153 


Lehre des Buddha aus den UnterweIsungen von hohen Mönchen 
und Nonnen zu empfangen. 


Hoffentlich werden wIr weIterhin hohem Besuch beehrt. 


THIEN TAN Le Dinh Tan 


154 


DER ORTSVEREIN DER 
BUDDHISTISCHEN VIETNAM-FLŨCHTLINGE 
IN NORDDEICH UND DIE 
JUBEA MINH HAI 


Norddeich, ein Ort im nördlichsten Niedersachsen, ein Ort 
in dem das Fluchtlingslager Nazareth fir neu ankommende 
Vietnam-Flichtlinge liegt. 


In den letzten Jahren hat der Leiter des Fluchtlingslagers, 
Herr Roman SIebert, Jeden 3. Monat den Ehrwirdigen Thịch Nhu 
Dien nach Norddeich eingeladen. Der Besuch des Ehrwirdigen 
soll den Flũchtlingen Trost und geistigen Ausgleich geben. 


In dem Lager kommen und gehen die Flichtlinge, deshalb 
war eine Grủndung eines Ortsvereins nicht möglích. Nachdem 
sich eimge Vietnamesen In Norddeich und Umgebung nieder 
øelassen haben, entstand der Ortsverein und die JuBlFa Minh Hai 
hier, bestehend aus den Jugendlichen, die im Lager und 1n der 
Umgebung wohnen. Beide wurden eInsewelht. 
Die buddhistischen Aktivitäten in der Bundesrepublik 
Deutschland erstrecken sich auf viele Bereiche, die Grũndung der 
JuBEFa Jedoch wurde erst 1987 aktuell. Der Grund war das Fehlen 
von "Familien-Bridern" und "Schwestern", die die Familie leiten 
sollten. Glũckliche Figung war es, daB Buddhist Thị Loc Vo Van 
Mai, ein "Familien-Bruder” der JuBFa, in Vietnam gewesen 1st. 
Ebenso war Buddhist Thị Loc, der die JuBFa Minh Hai grùủndete 
1n Vietnam. In der ersten Periode war er der Familienleiter. 


Am 24.7.1988 wurde eIin neuer Vorstand der JuBFa 
gewihlt: 


- Familien-LeIter: Buddh. Vo Minh Hoang 


155 


- Sekretär: Buddh. Huynh Ngoc Anh Tuan 
- Kassenwart: Vo Thị Thu Ha 
- Gruppenleiter der Jungen: Lai Thanh Duy 
- Vertreter Gruppenleiter der Jungen: 

Buddh. Huynh Ngoc Anh Tuan 
- Gruppenleiterin der Mädchen: 

Buddh. Nguyen Thị Kim Anh 
- Familien-Oberhaupt: H. Huynh Huu Ly 


Obwohl der Ortsverein der vietnamesischen buddhistischen 
Flũchtlinge In Norddeich und die JuBFa Schwlerigkeiten mit den 
häufigen Mitgliederwechseln haben, arbelen  diese 
OrganIsatlonen regelmäB1g und erfolgreich. 


156 


DER ORTSVEREIN DER 
BUDDHISTISCHEN VIETNAM-FLUCHTLINGE 
IN NURNBERG FEURHT-ERLANGEN 


Eine glủckliche Figung fihrte am 20. Juni 1985 zu einem 
Besuch der Ehrwirdigen Thích Bao Lac, Abt der Phap Bao 
Pagode In Sydney (Australien), und Thịch Nhu Dien (damals 
noch Reverend) im Haus des Lalen Quang Ngo Ho Chuyen. Dịe 
Ehrwirdigen kủmmerten sich während dieses Besuchs um die 
Angelegenheiten der vietnamesischen Buddhisten 1n den drei 
Sfädten Nurnberg-Firth-Erlangen. Wir haben den Satz des 
Ehrwirdigen Thích Bao Lac noch gut in Erinnerung. "Die 
Pflichten der Buddhisten sind die Bewahrung und die Ent- 
wicklung des Buddhismus, an Jedem Ort, zu Jeder ZeIt und In 
Jeder Sitfuation”. 


Dịe Ehrwurdigen haben uns dazu cermahnt den 
Religilonskurs am 27. Juli 1985 In der Vien GIac Pagode zu 
besuchen, um die Grundlehre des Buddhismus zu lernen, weil es 
dadurch möglich wird, sích besser in den Wohnorten um die 
buddhistschen Angelegenheiten zu kủmmerm. Der Empfehlung 
folgend, besuchten die Lalen Quang Ngo Ho Chuyen und Duc 
Huong Ho Thanh den oben genannten Kurs. 


Dadurch wurde in den Wohnorten eine bessere Entwicklung 
erreicht. Nach der Versammlung am 23. Mai 1986 in der Vien 
Giac Pagode haben der Ehrwirdige Thịch Nhu Dien und der 
Vorstaand der "Vereingung der Buddhistschen Vietnam- 
Flũchtinge In der Bundesrepublik Deutschland” die Lalen Quang 
Ngo Ho Chuyen und Duc Huong Ho Thanh mịt der Leitung des 
Ortsverein der 3 Städte Nũrnberg Fuirth-Erlangen beauftragt. 


157 


Am 21. März 1967 war die öffentliche Bekanntmachung 
des Or(tsvereins der Städte Nữrnberg-Firth-Erlangen unter 
Teilnahme und Kenntnisnahme der Ordinierten der Congregation 
und anderer örtlicher Organe. 


Seit seiner Grlndung 1st der Ortsverein monatlich zweImal 
aktiv. Der Ablauf gesfaltet sich dabeI wle folgt: 
* RezitIleren der Sutra, Aufsagen der Buddhanamen, gemeinsames 
Lernen der Buddhalehe Hören der Kasseten mi( eIner 
Unterweisung 1n der Buddhalehre. 
* Beurteilen der Arbeit des letzten Monats und Entwerfen eines 
Programms fũr den laufen den Monat. Parallel dazu wurden die 
Kinder von der Leitung der JuBFa In Religion, VietnamesIsche 
und musikalische Darbietungen unterwIesen. 


Dem Bedarf nach einer JuBFa im Ortsverein wurde durch 
Grũndung einer solchen am 9. April 19§8 unter Kenntnisnahme 
des  Congregationsvorsitzenden, des Ehrwirdigen und des 
Vorsitzenden der Vereingung der vietnamesischen 
buddhistschen Flichtlinge In der Bundesrepublik Deutschland 
Rechnung getragen. Die JuBFa Chanh Dung besteht aus 40 
Mitgliedern. Die Einweihungszeremomle der JuBlFa fand In einem 
felerlichen Rahmen unter der Teilnahme der Ortsvereine Berlin, 
Bremen, Hannover ... sfaft. 


Seidem hat dieser Ortsverein eine positive Entwicklung 
bewirkt: 
* Die tiberwlegende Zahl der Mitglieder des Ortvereins können 
mehrere Sutren auswendig rezItieren, zudem verstehen sie die 
Grundlage des Buddhismus. Alle besitzen eine Betrobe fir die 
Andacht. 
* Etwa drelBig Lalen haben Zuflucht beil den drei Juwelen 
genommen. ZwanzIg Lalen und Buddhisten haben sích an den 
Buddhismusgrundkursen 1n der Vien Giac Pagode betelligt. 


158 


Aulerdem haben sle In der Jährlichen meditativen Klausurzeit der 
Ordinierten am Achtfastenregelntag teilzenommen. 

* Alljährlich unter direkter Leitung der Mönche und Nonnen 
werden Achtfastenregelntage in den drei Orten veranstaltet. 

* Zum Vesak- und Ullambanafest wurden Busfahrten zur Vien 
Giac Pagode organIsIert. 

* In der JuBfa wurde unter Leitung der "Familienbrider” und ”- 
schwestern” Unterricht in Religlon und In spezlellen Fähigkeiten 
erteilt. Aulerdem wurden Wander- und Zeltveranstaltungen.... 
orgamslert. Besonders zu diesen Gelegenheiten gibt(t es nur 
vegetarische Kost, um dem Namen Buddhist gerecht zu werden. 


Während der ersten Perlode wurde der Ortsverein vom 
Vorsitzenden Quang Ngo Ho Chuyen geleitet. Inzwischen wurde 
đieses Amt von Duc Huong Ho Thanh ibernommen. 


Wir haben diese einfachen Zeilen an Sle gerichtet, um uns 
vorzustellen und dieses Buch mít der Beschreibung der 
Aktivititen des Ortsvereins Nữrnberg - Firth - Erlangen zu 
schmiicken. Zugleich möchten wIr uns øegenseifIg zur Besserung 
ermahnen auf dem Weg der Erlösung. 


Duc Huong Ho Thanh 


159 


DER ORTSVEREIN DER 
BUDDHISTISCHEN VIETNAM-EFLUCHTLINGE 
IN WIESBADEN 


Seit eimger Ze1t haben die Buddhisten Andachten und 
Unterweisungen 1n der Lehre Buddhas veranstaltet. Zu dieser 
Veranstaltungen haben wIr den Ehrwiirdigen Thịch Nhu Dien als 
Zeremonielelter eingeladen. Dennoch existerte bis zum 
20.9.1987 in Wliesbaden kein richtiger Verein. An dem erwähnten 
Tag haben siịch die Buddhisten versammelt und einen Ortsverein 
der buddhistischen Vietnam Flichdlinge gegrindet. Der 
Ortsverein soll den Buddhisten beim Lehren der Lehre Buddhas 
unferstũtzen. 


Am 10. Oktober 1987 stellte sich der Ortsverein und sein 
Vorstand, anläBlich einer Andacht, dem Ehrwirdigen Thích Nhu 
Dien und dem Vorsitzenden der Vereinigung der buddhistischen 
Vietnam-Flichtlinge 1n der Bundesrepublik Deutschland vor. Der 
Vorstand der Wahlperiode 1987 - 19689 besteht aus folgenden 
Mitglieder: 

Vorsitzender: Buddh. Chau Thanh Loi 

S(ellvertretender Vorsitzender (f.auswärtige Angelegenhetten): 
Buddh. Dang Chung Huynh 

S(ellvertretender Vorsitzender (f.innere Angelegenheiten): 
Buddh. Quang My Huynh Thị Xuan Huong 

Sekretär: Buddh. Thien Luong Tieu Van Lam 

Kassenwart: Buddh. Nguyen Ngoc Huan 

Abteilung f. Lehre Buddhas: Buddh. Nguyen van Nho 

Abteilung f. Jugendbetreuung: Buddh. Nguyen Dang Quy 

Abteilung f. Sozialarbeit: Buddh. Le Sang Quang 

Abteilung f. Musik: Buddh. Nguyen van Minh 


160 


Seit der Grũndung arbeitete der Ortsverein regelmäBig, In 
dem er die Andachten und die Unt(erweisung 1n der Lehre 
Buddhas veranstaltete. Ferner kũủmmerte er sích um 
hilfsbedurfige Menschen, wie Kranke.. Der Ortsverein 
Organisierte auch Jährlich die Fahrten nach Hannover zum Vesak- 
und Ullambanafest. 


Obwohl der Ortsverein WIiesbaden erst vor kurzem 
øegrindet wurde, hat er lobenswerte Erfolge erreicht, dank dem 
festen Glauben der älteren und dem starken Willen der Jũngeren 
Generation. 


lóI 


HÌNH ẢNH 
SINH HOẠT 10 NĂM 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


TẠI TÂY ĐỨC 


BILDER VON 
DER ZEHNJARIGEN AKTIVITATEN 
DES VIETNAMESISCHEN BUDDHISMUS 
IN DER BUNDESREPUBLIK 


DEUTSCHLAND 


162 


163 


IỆM PHẬT DƯỜNG VIÊN GIÁC 


¡ ĐIỂN 






_f = : 
Ngày 2.4.1978 Đại Đức Thích Như Điền đã tuyên bố khai mạc buổi lễ 
An VỊ Phật Niệm Phật Đường tại đường Kesnerstr. 37, 3000 
Hannover Ì. 
Am 2. Aprl 1978 ceröffnet Rev. Thích Nhu Dien die 
Einweihungszeremome des Buddha-Altars der Buddhasstäite Vien 
Giac In der Kesnersfr. 37, 3000 Hannover 


\- `š 
Thượng Tọa Thích Minh Tâm chứng minh buổi lễ. 

Ehrwirdiger Thích Minh Tam bezeugte die Einweihungszeremonie 
des Buddha-Altars. 


164 





~ 


Phật tử tham dự lễ An VỊ Phật chụp hình kỷ niệm. 


Erinnerungsfoto von Buddhisten. 


"HØIA19S 
u9poq uøp Jne uo1srIppnqi ø1AAos pưn ưoq2uoJj 
opIn4A uosSoSZ891)TJA4 92SIE1989A ouIgesuIouIøở st(] 
1L 1Êúd §A 2ug[, n2 

#2 JÉ(q ÏA ty $[ n6S 1EP LỌnp 10Su g9 ulo2 enq 





165 





ăn nhà hẹp 20 m2. 


trong c 


ên Giác 


Đường Vĩ 


Chánh điện Niệm Phật 


Der Andachtsraum der damaligen Buddhasstätte Vien Giac 1n eIner 20 


m2 grossen Wohnung. 


'8unuuoAA uosso1ở 

€U (£ 19uI9 u[ 28IO uøIA. 91ÿ)sseIppnq 
uø8I[euIep 19p Int1SJ2£DpuưV 19 

“ư! @£ dỏq eu ug2 đuo 

2ÿ1D U@IA 8uonG 1¿úqad ulŠIN uộiŒ quy 





166 





Co 3a 
Lễ Phật Đản 2522/1978 đầu tiên tổ chức tại Niệm Phật Đường, có 
khoảng trên 20 người tham dự. 


Der 2522 Geburtstag Buddhas wurde zum ersten Mail ¡in der 
Buddhasstätte Vien Giac mit etwa 20 Teilnehmer gefelert. 


167 





Lễ Quy Y đầu tiên tổ chức tại Niệm Phật Đường Viên Giác nhân mùa 
Vu Lan Báo Hiếu năm 1978. 

Der erste Zufluchtnahme-Zeremonle In der Buddhassfätte Vien Giac 
anlässlich des Ullambanafestes im Jahr 1978. 





Văn nghệ mừng Vu Lan tô chức tại cư xá sinh viên ngoại quốc thuộc 
Đại Học Hannover. 

Musikalische Darbietung zum Ullambanafest Im_ ausländischen 
Studentenwohnheim der Universität Hannover. 


168 


l\O LIỘi DGVN TUỐNG NUÂT 






Văn nghệ mừng Vu Lan tô chức tại cư xá sinh viên ngoại quốc thuộc 
Đại Học Hannover. 

Musikalische Darbietung zum Ullambanafest 1m ausländischen 
Studentenwohnheim der Universität Hannover. 


Buổi họp chuẩn bị thành lập Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt 
Nam tại Tây Đức và dùng cơm tối. 

Trefen zur Grũndung einer XVereingung der vietnamesisch 
Buddhistischen Studenten und Vietnamesen In der Bundesrepublik 
Deutschland anschlieBend vegetarisches Abendessen. 


169 





Hành lang của Niệm Phật Đường Viên Giác là nơi phổ biến những tin 
tức Phật sự. 

Ein Informationsbrett ũber die buddhistischen Aktivifäten im Flur der 
Buddhasstätte Vien G1ac. 





Tháng 12/1978 đồng bào ty nạn chuyến tàu Hải Hồng đã đến Tây 
Đức. Đại Đức Thích Như Điền đã đi Friedland và bệnh viện Göttingen 
để giúp đỡ bà con mới đến trong việc thông dịch. 

Im Dez. 1978 kamen die Vietnam-Flichtlinge von dem Schiff “Hai 
Hong” nach Deutschland. Rev. Thích Nhu Dien kam nach Eriedland, 
um 1m Krankenhaus In Göttingen den Neuankömmlingen durch 
Dolmetschen Hilfe zu leisten. 


170 





Sau buổi lễ Phật định kỳ là câu chuyện đạo. 
Nach der regelmässigen Andacht war stets die Einweihung In der 
Buddha-Lehre. 





LỄ định kỳ tại Niệm Phật Đường Viên Giác. 
Eine regelmässige Andacht in der Buddhasstätte Vien G1ac. 


171 





Tết Mậu Ngọ tại chánh điện Niệm Phật Đường Viên Giác. 
NeuJahrfeler zum Jahr des Pferdes (Iet Mau Ngo) in der 
Buddhasstätte Viên Giác. 





LỄ quy y lần thứ 2 tại Niệm Phật Đường Viên Giác nhân lễ Phật Đản 
2523 dưới sự chứng minh của Thương Tọa Thích Minh Tâm và Đại 
Đức Thích Như Điền. 

Dịe zwelte Zufluchtsnahme-Zeremome fand zum 2523. Geburtstag 
vom Buddha statt, unter Leitung des Ehrwirdigen Thích Minh Tam 
und Rev. Thịch Nhu Dien. 


172 





Tổng đợt văn nghệ Phật Đản 2523. 
Generalprobe fur die Musikdarbietung zum 2523. Buddha-Geburtstag. 


173 





Lễ cầu an chung với Mục Sư Nguyễn Văn Đẻ. 
Gemeinsame Friedensandacht mít dem vietnamesischen Pastor 
Nguyen Van De. 





Lễ Vu Lan năm 1979 được tô chức tại Jugendzentrum Hannover với 
sự tham dự đông đảo của chư Tăng và Phật Tử Việt Nam hiện ở Tây 
Đức. 

Das Ullambanafest im Jahr 1979 im Ev. Jugendzentrum Linden In 
Hannover unter zahlreicher Teilnahme von Mönchen und Buddhisten 
in der Bundesrepublik Deutschland. 


174 





Lễ cưới của 2 Phật Tử Thị Hiện và Thị Trí được tổ chức tại Niệm Phật 
Đường Viên Giác dưới sự chứng minh của Đại Đức Thích Như Điền, 
Đại Đức Thích Minh Thân và Sư Giác Minh. 
Hochzeitzeremonmie von 2 Buddhisten Thị Hien und Thị Trị 1n der 
Buddhasstätte Vien Giac, unter Bezeugung von Rev. Thịch Nhu Dien, 
Rev. Thích Minh Than und Rev. Giac Minh. 





Ăn chay ngồi đất là lẽ thường tại Niệm Phật Đường Viên Giác khi 
phương tiện chưa đầy đủ. 

Auf dem Boden die vegetarische Mahlzeit zu nehmen war ũblich in 
đer ZeIt des Aufbaus der Buddhasstätte Vien G1ac. 





ì >> —_»% : # 
Họp Ban Tổ Chức lễ Vu Lan tại giảng đường của Hội Thánh Tin Lành 
Hannover. 


Versammlung der Mitarbeiter der technischen (Organisation des 
Ullambanafestes im Hörsaal des evangelischen Vereins Hannover. 


176 





Ử . t ! 
Nhân lễ Phật Đản 2525 chùa Viên Giác đã làm lễ An Vị Kim Thân 
Phật Tổ dưới sự chứng minh của chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng 
Tọa, Đại Đức, Tăng Ni đến từ Pháp và Đức. 
Năm 1981 cũng là năm chùa Viên Giác đã dời về địa điểm tại đường 
Eichelkampstr. 35A, 3000 Hannover 81 và duy trì mãi cho đến ngày 
nay. 
Die Einweihungszeremonle einer Buddhasftatue zum Anlass des 2525 
Buddhasgeburtstages, unter Bezeugung den Hochehrwirdigen, 
Ehrwirdigen und Reverend Mönchen und Nonnen aus Frankreich & 
Deutschland. 
Im Jahr 1981 fand auch der Umzug der Pagode 1n die Eichelkampstr. 
35A, 3000 Hannover 6§[ statt, wo die Pagode bis heute exIstiert. 


177 





Thiền Định, Thượng Tọa Thích Minh Tâm và Đại Đức Thích Như 
Điện. 

Einweihungsandacht der Buddhastatue durch die Hochehrw. Thịch 
Thien Dinh, Ehrw. Thích Minh Tam & Rev. Thích Nhu Dien. 





Chư Tăng Ni tụng kinh cầu nguyện. 
Die Ehrwirdigen Mönche und Nonnen rezitleren die Sutren. 


178 





Chư Phật Tử lễ bái, nguyện cầu. 
Die Buddhisten verneigten sích ehrfirchug vor den Buddhastatuen 
und beteten. 





Văn nghệ mừng Phật Đản đầu tiên tại Theater am Aegi dưới sự tham 
dự của đông đảo quần chúng Phật Tử Việt Nam cũng như người Đức. 
Dịe erste Musikalveranstaltung anlässlich des Buddhasgeburtstags 1m 
Theater am Aegle In Hannover wurden von vielen vietnamesischen 
Buddhisten sowle von Deutschen besuchit. 


179 





Lễ khai quang điêm nhãn tôn tượng Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ 
Tát nhân lễ Vu Lan 2525-1981 dưới sự chủ trì của Thượng Tọa Thích 
Tánh Thiệt đến từ Pháp. 

Dịe Einwelhungszeremome der beiden Barmherzigket und 
Weisheitboddhisattva-Statuen wurden vom Ehrw. Thịch Tanh Thiet 
aus Frankreich durgefihrt aus Anlass des Ullambanafestes im Jahr 
1981. 





Hội thảo về Văn hóa và Phật giáo tại chùa Viên Giác Hannover. 
Tagung ủber Thema “Die Kultur ung der Buddhismus“ in der Pagode 
Vien CIac Hannover. 





Chư Đại Đức Tăng Ni trong Chi Bộ Giáo Hội PGVNTN tham dự Tết 
Nhâm Tuất tại chùa Viên Giác. 

Teilnahme von Ehrwiirdigen Mönchen und Nonnen am NeuJahrfest 
zum Jahr des Hundes (Tet Nham Tuat). 


181 






Quý Linh Mục, Tu Sĩ và quý Nữ Tu Thiên Chúa Giáo Việt Nam tại 
Đức viếng thăm chùa Viên Giác. 

Ehrwiirdige, Pfarrer. Christliche Mönche und Nonnen besuchten die 
Pagode Vien Giac Hannover. 






VÍfN giác 


* _ 
Ban hợp ca mừng Đản Sanh của Hội Phật Tử Việt Nam ty nạn tại Tây 
Đức nhân lễ Đản Sanh 2526-1982 tại chùa Viên Giác Hannover. 

Der Chor der Vereinigung der buddhistischen Vietnam-Flichtling In 
der Bundesrepublik Deutschland beI einem Kulturabend anlässlich des 
2526 Buddhageburtstags In der Pagode Vien Giac Hannover. 


182 





Chư Đại Đức Tăng Ni trong Chi Bộ GHPGVNTN tại Tây Đức và quý 
vị khách Tăng dự lễ trai tăng nhân mùa Vu Lan báo hiếu 1982. 
Teilnahme von Mönchen und Nonnen der C.V.B.D. mit Gastmönchen 
an eIner buddhistischen Opfergabe-ZeremonIe. 





Chư Phật Tử tham dự khóa lễ cầu siêu báo ân phụ mẫu nhân lễ Vu 
Lan 1982. 

Teillnahme zur Dankbarkeit gegeniber den Eltern anlässlich des 
Ullambanafestes im Jahr 1982. 


183 





Đại lễ Phật Đản 2527-1983 dưới sự chứng minh của Hòa Thượng 
Thích Trung Quán, viện chủ chùa Hoa Nghiêm Pháp, cùng chư Đại 
Đức Tăng Ni đến từ Pháp cũng như trong Chi Bộ PGVN tại Tây Đức. 
Der 2527. Buddhageburtstag im Jahr 1983 unter der Bezeugung von 
Hochehrwirdigen Thịch Trung Quan (Abt der Pagode Hoa Nghiem In 
FErankreich) sowle anderen Ehrwirdigen Mönchen und Nonnen aus 
Frankreich und aus Deutschland. 





Chư Phật Tử tham dự Đại Lễ Phật Đản 2527-1983 tại chùa Viên Giác 
— Hannover. 

Teilnahme Buddhisten beim Geburtstag Buddhas In der Pagode Vien 
Giac — Hannover. 


184 





Tuông cải lương “Tiếng hạt trong trăng“ do các anh chị em nghệ sĩ từ 
Paris đến diễn tại rạp hát Theater am Aegi để mừng lễ Phật Đản 2527. 
Das sũdvietnamesische Gesangstheater “Der Schrei des Flamingos 1n 
der Vollmondnachf“ wurde von einer Kũnstler-Gruppe aus Paris Im 
Theater am Aegi In Hannover anlässliich des Buddhageburtstags 
aufgefihrt. 





Đại Đức Thích Như Điển tham dự buổi lễ Phật định kỳ và lễ giỗ Tổ 
Hùng Vương do Trung Tâm Độc Lập tô chức tại Stuttgart. 

Rev. Thịch Nhu Dien nahm 1m “Doc Lap Zentrum“ In Stuttgart an der 
regelmässgen Andacht und am Gedenktag zu Ehren des 
vietnamesischen Patriarchen Hung Vuong teIl. 


185 








Chư Phật Tử tham gia lễ Vu Lan 2527 - 1983 tại chùa Viên Giác 
Hannover. 

Teilnahme von Buddhisten am 2527. Ullambanafest im Jahr 1983 In 
der Pagode Vien Giac Hannover. 


186 





Tham dự ngày Phật Giáo Việt Nam tại Klinge thuộc Tiểu Bang 
Baden-Wiirttemberg. 
Teillnahime am Tag des vietnamesischen Buddhismus in Klingen 
Baden-Wiirttemberg. 


187 





Buổi thuyết pháp của Thượng Tọa Thích Minh Lễ, viện chủ chùa Tịnh 
Tâm (Pháp) tại chùa Viên Giác Hannover nhân lễ Phật Đản 2528/84. 
Unterweisung 1n der Buddhalehre durch den Ehrwirdige Thịch Minh 
Le, Abt der Pagode Tình Tam 1n Frankreich, in der Pagode Vien Giac 
Hannover anlässlich des 2528. Buddhageburtstags im Jahr 1984. 





Trao giải thưởng giải bóng bàn giao hữu nhân mùa Phật Đản 2528. 
Preisevergebung nach Tischtenns Splelen anlässlich des 2528. 
Geburtstags von Buddha. 


188 





Các đội đá banh giao hữu nhân lễ Phật Đản 2528 của các Chi Hội Phật 
Tử. 
Dịe Fussballmannschaften verschiedener Buddhistische OrtsvereIne. 





Chư Phật Tử tham gia lễ Vu Lan 2528 - 1984 tại chùa Viên Giác 
Hannover. 

Dịe Buddhisten beim 2528. Ullambanafest im Jahr 1984 in der Pagode 
Vien Giac Hannover. 


189 






Tham dự lễ tống táng của một Phật tử. 
Teilnahme an einer Beerdigung eines Buddhisten. 


P Á he. 
Đại Đức Thích Thiện Tường (Hoa Kỳ), Đại Đức Thích Thiện Huệ 
(Pháp) và Đại Đức Thích Như Điển (Hannover) viếng thăm Niệm 
Phật Đường Khánh Hòa tại Rottershausen. 
Rev. Thịch Thien Tuong (USA), Rev. Thích Thien Hue (Frankreich) 
und Rev. Thịch Nhu Dien (Hannover) besuchten die Pagode Khanh 
Hoa In Rottershausen. 


190 





Tôn tượng Đức Bồn Sư, chùa Viên Giác Hannover. 
Die Sakya-Mumi Buddhastatue der Pagode Vien Giac Hannover. 





Tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, chùa Viên Giác. 
Die Barmherzigkeit Boddhisattvastatue der Pagode Vien GI1ac. 


191 





Tôn tượng Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, chùa Viên Giác. 
Die Weisheit-Boddhisattvastatue der Pagode Vien GI1ac. 





Tham dự lễ cầu nguyện chung với các tín hữu Thiên Chúa Giáo tại 
giáo phận Paderborn. 

Teilnahme an der Andacht, gemeinsam mit christlichen Gläubigern 1n 
Paderborn. 


192 





Tham dự lễ cầu nguyện chung với các tín hữu Thiên Chúa Giáo tại 
giáo phận Frankfurt. 

Teilnahme an der Andacht, gemeinsam mit christlichen Gläubigern 1n 
Frankfurt. 


2-4, 


Ộ à 1 ¬o 


Chư tôn Hòa Thượng và Đại Đức Tăng Ni chứng minh cũng như tham 
dự Đại lễ Phật Đản 2529-1985 tại chùa Viên Giác Hannover. 
Hochehrwirdige & Ehrwirdige Mönchen und Nonnen bezeugen 
Buddhageburtstagsfeler in der Pagode Vien Giac Hannover. 





193 






—._-`__ 
Hội thảo về Phật Giáo tại Jugendzentrum nhân lễ Phật Đản 2529- 
1985, có sự tham dự của ông Karl Schmied thuộc Hội Phật Giáo Đức. 
Eimn Seminar ũiber den Buddhismus wurde im ev. Jusgendzentrum 
Linden In Hannover zum Anlass des 2529. Buddhageburtstags im Jahr 
1985 unter der Teilnahme von Herr Karl Schmied von der deutschen 
buddhistischen Union durchgefihrt. 


« ha Ì 
Ban văn nghệ Hội Phật Tử và thính giả tại rạp hát Theater am Aegi 
nhân lễ Phật Đản 2529 - 1985. 
Die Musikgruppe und Besucher des Kulturabends im Theater am Aegi 
anlässlich des 2529. Buddhageburtstags im Jahr 1985. 


194 






Ban văn nghệ Hội Phật Tử và khán thính giả tại rạp hát Theater am 
Aegi nhân lễ Phật Đản 2529 — 1985. 

Die Musikgruppe und Besucher des Kulturabends im Theater am Aegi 
anlässlich des 2529. Buddhageburtstags im Jahr 1985. 


Đón mừng Thượng Tọa Thích Bảo Lạc, viện chủ chùa Pháp Bảo, Úc 
Châu viếng thăm chùa Viên Giác Hannover. 

Herzliche BegriBung fir den Besuch des Ehrwirdigen Thịch Bao 
Lac, Abt der Pagode Phap Bao In Australien, in der Pagode Vien 
G1ac. 


195 





Chư Tăng Ni trong Chi Bộ cũng như Phật Tử Việt Nam tại Tây Đức 
tham dự hội nghị Phật Giáo Đức tại Hamburg. 

Teilnahime von Ehrw. Mönchen und Nonnen der C.V.B.D. wie 
Buddhisten an einem Deutschen Buddhistischen Kongress 1n 
Hamburg. 





Chư Tăng Ni và Phật Tử Việt Nam viếng thăm chùa Tây Tạng tại 
Hamburg. 

Ehrw. Mönche & Nonnen sowle Vietn. Buddhisten besuchen das 
tibetische Zentrum 1n Hamburg. 


196 





Thượng Tọa Thích Mẫn Giác, Hội chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam 
tại Hoa Kỳ và Sư Cô Myoshin viếng thăm chùa Viên Giác. 
Hochehrwirdiger Thịch Man Giac, Vorsitzender der CBV USA, und 
Rev. Nonne Myoshin, besuchen die Pagode Vien G1ac. 





Thượng Tọa Thích Hộ Giác đến từ Hoa Kỳ, viếng thăm chùa Viên 
Giác. 

Hochehrwirdiger Thịch Ho Giac aus den USA besucht die Pagode 
Vien Giac. 


197 





Ngọ trai của chư Tăng cũng như Phật Tử tham dự khóa giáo lý I năm 
1985 tại chùa Viên Giác Hannover. 

Das buddhistische Mittagsmahl von Mönchen & Buddhisten während 
des I. Bildungskurses tber die Buddhalehre im Jahr 1985 in der 
Pagode Vien Giac Hannover. 





Thượng Tọa Thích Thiện Thanh, viện chủ chùa Phật Tổ Long Beach 
Hoa Kỳ và Thượng Tọa Thích Minh Tâm, viện chủ chùa Khánh Anh 
Paris, Pháp viếng thăm chùa Viên Giác Hannover. 

Ehrwirdiger Thích Thien Thanh, Abt der Pagode Phat To Long Beach 
(USA), und Ehrwirdiger Thịch Minh Tam, Abt der Pagode Khanh 
Anh mm Paris besuchen die Pagode Vien G1ac. 


198 





Lễ Tự Tứ sau lễ An Cư Kiết Hạ năm 2529 — 1986 tại chánh điện chùa 
Viên Giác. 

Abschluss-Zeremomle nach drei monatiger RegenzeIt (EremitenzeIt) In 
der Andachtshall der Pagode Vien Giac (2529 — 1986). 


Ñ;/0)(/0:00)0 0 1H:118 (1> 


` ị 
j 1/4 & §” 





Đại lễ Vu Lan 2529 — 1986 tại chùa Viên Giác Hannover dưới sự 
chứng minh của Hòa Thượng Thích Thiền Định, viện chủ chùa Pháp 
Hoa Marseille — Pháp Quốc. 

Das 2529 Ullambanafest im Jahr 19§6 in der Pagode Vien GIac 
Hannover unter der Bezeugung von Hochehrw. Thích Thien Dinh, 
Abt der Pagode Phap Hoa In Marseille (Frankreich). 


199 





Văn nghệ cúng dường Đại Lễ Vu Lan tại Jugendzentrum. 
Musikdarbietung zum Ullambanafest im Ev. Jusendzentrum. 





Lễ tiếp nhận và đặt tên chùa Hoa Quang tại vườn IGA — Mũnchen. 
Empfang und Namensgebungs-Zeremone des vietnamesischen 
buddhistischen Pagode Hoa Quang 1m [GA — Garten in Mũnchen. 


200 





xuất gia. 
Die Befragung der Suramgama-Sutra fir Buddhisten (Buddhisten als 
auch Ordinierende). 





l `“ 1 _ 


Đại Lễ Phật Đản 2530 được tổ chức tại chùa Viên Giác dưới sự chứng 
minh của chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa và chư Đại Đức Tăng Ni 
Der 2530 Buddhas Geburtstag, mít unter Tellnahme von 
Hochehrwirdige und Ehrwirdige Mönchen & Nonnen 1n der Pagode 
Vien G1ac. 


201 


2 





4 n. " ⁄ 
'` ý ^ « tài, 7- 
Chư Phật Tử tham gia Đại Lễ Phật Đản tại chánh điện chùa Viên Giác 
Buddhisten bei der Buddhageburtstagsfeler In der Andachtshalle der 
Pagode Vien G1ac. 


- 





Văn nghệ mừng Phật Đản 2530 — 1986 tại rạp hát Theater am AegI. 
Musikdarbietung als (Opfergabe anläảsslich des 2530 Buddhas 
Geburtstag. 





Chư Tăng và Phật Tử đi coi đất cất chùa. 
Ehrwirdige Mönche & Buddhisten besichtigen das neue Grundstick 
fur den Bau der Pagode. 





Sinh hoạt ngoài trời của Phật Tử nhân lễ Phật Đản 2530 — 1986. 
Aktivitäiten unter frelem Himmel von Buddhisten zum Anlass des 
2530. Buddhageburtstags im Jahr 1986. 


203 





Lớp học giáo lý cho đồng bào Phật Tử Bá Linh tại tư thất của Đạo 
Hữu Diệu Nhứt. 

Eimn Bildungskurs ủber Buddhalehre fir Buddhisten in Berlin in 
der Privatwohnung der Buddhistin Dieu Nhụut. 





j4 dờa 
 . - 


Chư Tăng Việt Nam, Nhật Bản, Tích Lan, Hoa Kỳ và đồng bào 
Phật Tử tham dự Đại Lễ cầu siêu tại chùa. 

Ehrwurdige Mönche & Nonnen aus Vietnam, Japan, SrI Lanka, 
USA & Buddhisten nehmen an einer Verstorbenen-Andacht In 
der Pagode teIl. 


204 


















Khóa giáo lý I & II tô chức tại chùa Viên Giác năm 1986. 
Bildungskurs I & II in der Pagode 1m Jahr 1986. 


&=.- | 
Các Phật Tử tham dự khóa giáo lý cúng dường ngọ tra. 
Dịe Kursteillnehmer brachten Opfergaben zum buddh. 
Mittagsmahl dar. 


205 





Các học viên tốt nghiệp khóa giáo lý I/1986. 
Die Absolventen des I. Kursus im Jahr 1986. 





Tham dự ngày hội của Trung Tâm Nhân Quyền tại Hannover. 
Teilnahme an ciner Versanmlung des Zentums “der 
Menschenrechte“ in Hannover. 


206 





Đón mừng Thượng Tọa Thích Thiện Nghị, viện chủ chùa Tam 
Bảo Canada đến thăm chùa Viên Giác. 

Herzlich BegriBung fir den Besuch des Ehrwirdigen Thịch 
Thien Nghị, Abt der Pagode Tam Bao In Canada, in der Pagode 
Vien Giac in Hannover. 





‡ sã 


Chư Tăng và Phật Tử tham dự lễ Vu Lan năm 2530 tại chùa Viên 
Giác Hannover. 

Ehrwirdige Môönche, Nonnen und Buddhisten beim 2530. 
UlIlambanafest in der Pagode Vien Gi1ac. 


} 


207 





Chư Tăng và Phật Tử tham dự lễ Vu Lan năm 2530 tại chùa Viên 
Giác Hannover. 

Ehrwirdige Môönche, Nonnen und Buddhisten beim 2530. 
Ullambanafest in der Pagode Vien G1ac. 





Lễ Quy Y Tam Bảo nhân mùa Vu Lan báo hiểu 2530 tại chùa 
Viên Giác. 

Dịe Zufluchtsnahme-Zeremone anlässich des 2530. 
UlIlambanafestes In der Pagode Vien GIac. 


208 





y S ề 
Quý Thây quý Cô trong Chi Bô chứng minh cuộc họp bầu Ban 
Chấp Hành của Hội Phật Tử. 

Ehrwirdige Mönche & Nonnen bezeugen dịic Wahl des 
Vorsitzenden der V.B.V.F. in Deutschland. 





Thành phần Ban Chấp Hành Hội Phật Tử Việt Nam ty nạn tại Tây 
Đức nhiệm kỳ năm 1986 — 1988. 

Die Vorstandmitglieder der V.B.V.E. in Deutschland fũr die ZeIt 
von 1986 — 1988. 


209 





Vở tuồng Thất Tinh Mai do Chi Hội PTVNTN tại Hannover thủ 
diễn. 

Das Gesang-Theaterstick “Die sieben weIssen Kirschblũten“ von 
den V.B.V.F. Ortsverein aus Hannover. 





—. 


lÃÑ diÀW, — á 
Khán thính giả tham dự đêm văn nghệ Vu Lan tại ]ugendzentrum. 
Dịe Besucher der Musikveranstaltung zum Ullambanafest im Ev. 
Jugendzentrum. 


210 





Lễ cưới theo truyền thống Phật Giáo của 2 Phật Tử Thị Minh Văn 
Công Trâm và Thị Vân Hồ Thy Kiêu tại cha Viên GIác. 


211 






Phái đoàn viếng thăm Ông Thủ Tướng Tiêu Bang Niedersachsen 
Dr. Albrecht. 

Eine vietn. Delegatlon besucht den Mimisterpräsidenten des 
Landes Niedersachsen, Herrn D. Albrecht. 


Phật Tử tham dự Đại lễ Phật Đản 2531 — 1987 tại chánh điện chùa 
Viên Giác Hannover. 

Teilnahme von Buddhisten am 2531. Buddhageburtstagsfest 1n 
der Pagode Vien Giac Hannover. 


212 





Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni chứng 
minh lễ đặt viên đá đầu tiên xây chùa Viên Giác. 

Hochehrwirdge Mönche und Nonnen bezeugen die 
Grundsteinlegung-Zeremonie zum Bau der neuen Pagode Vien 
Giac “Lotus-Begegnungsstätte“ in Hannover. 





Phật Tử tham dự lễ đặt viên đá đầu tiên. 
Buddhisten bei der felerlichen Grundsteinlegung- 
ZeremonIe. 


213 





Viên đá đầu tiên đã được thành hình. 
Der Grundstein wird gelegt. 





Hòa Thượng Thích Thiền Định, viện chủ chùa Pháp Hoa (Pháp) 
ban đạo từ nhân lễ đặt viên đá đầu tiên. 

Hochehrwirdiger Thịch Thien Dinh, Abt der Pagode Phap Hoa In 
Erankreich, hielt eine Rede anlässlich der Grundsteinlegung. 


214 





LỄ quy y Tam Bảo nhân lễ Phật Đản 2531. 
Dịe Zufluchtnahme-Zeremome zum Anlas der 2531. 
Buddhageburtstagsfeler. 





Diễn văn khai mạc Đại LỄ Phật Đản 2531 của Đại Đức Thích 
Như Điền tại rạp hát Theater am AegI Hannover. 

Dịe Eröffnungsrede von Rev. Thích Nhu Dien zum Anlass der 
2531. Buddhageburtstagsfeler im Theater am Aeg1 in Hannover. 


215 






Khán giả xem văn nghệ mừng Đại Lễ Phật Đản tại rạp hát Theater 
am Aegl. 

Dịe Besucher der Musikdarbietung zu der Buddhageburtstagsfeler 
im Theater am Aegi Hannover. 


Hòa Thượng Thích Phước Huệ (Úc) và Đại Đức Thích Thông Hải 
(Hawaii) đang làm lễ chú nguyện tại chùa Viên Giác. 

Hochehrw. Thích Phuoc Hue (Australien) und Rev. Thịch Thong 
Hai (Hawani) leiten eine Andacht in der Pagode Vien GIac. 


216 





Chủ lễ và thuyết giảng cho các Hướng Đạo Sinh Phật Tử tại 
Erankfurt. 

Andachtsletung und Einwelhung der Buddhalehre fir die 
Buddhisten Pfadfinder In Frankfurt. 


217 





Các khóa sinh tốt nghiệp khóa giáo lý 1/1987. 
Erfolgreiche Absolventen des I. Buddhalehre im Jahr 1987. 





Chư Tăng và Phật tham dự khóa giáo lý 1987. | 
Ehrwiirdige Mönche & Nonnen sowle Tellnehmer an dem I. 
Buddhalehre-Kurs im Jahr 1987. 


218 





Văn nghệ kính mừng Đại LỄ Vu Lan 2531 tổ chức tại 
Jugendzentrum Hannover. 

Musikdarbleunge zum 2531. Ullambanafst im Ev. 
Jugendzentrum Linden in Hannover. 





Tuông cải lương Ni Cô Diệu Thiện do Chi Hội PTVNTN tại 
Hamburg thủ diễn cúng dường Đại Lễ Vu Lan. 

Das Gesangstheaterstick “Die Nonne Dieu Thien“ wIrd von dem 
V.B.V.F. Ortsverein aus Hamburg als musikalische Opfergabe 
zum Anlass des Ullambanafestes dargebracht. 


219 





Sáb 1t ái ĐỀN 


Chư Phật Tử tham dự lễ Vu Lan tại chánh điện chùa Viên Giác 
Hannover. 


Dịc Buddhisten bei der Rezitaton der Ullambana-Sutra In der 
Andachtshalle der Pagode Vien Gi1ac. 





Bi. : 

Lễ An Vị Phật tại tư gia của quý Phật Tử Thị Lực Nguyễn Long 
Phi và Tâm Bạch Trần Nguyễn Huyền Đan tại Berlin. 

Dịe Einwelhung des Buddha-Altars In der Privatwohnung der 
Buddhisten Thị Luc Nguyen Long Phi und Tam Bach Tran 
Nguyen Huyen Dan In Berlin. 





Ì , s 
BÊUi ` Ti 


220 





Chư Tăng Ni phát phần thưởng cho các hội viên tham dự các 
khóa giáo lý. 

Ehrwirdige Môönche & Nonnen ủberreichten Prelse an die 
Teilnehmer der Buddhalehre- Kurs. 





Lễ ra mắt Gia Đình Phật Tử Minh Hải và Tâm Minh. 
Dịe Präsentaton der beiden Jugendbuddhisten-Familien Tam 
Minh 1n Hannover und Minh Hai in Norddeich. 


221 





Tham lều cắm trại của GDPT Minh Hải. 
Besuch bei den Zelten der Jugendbuddhisten-Fam. Minh Hai. 





Chư Tăng và Phật Tử cung nghĩnh tôn tượng Đức Bồn Sư từ Thái 
Lan mới về. 

Ehrwurdige Mönche & Nonnen mit Buddhisten empfangen eine 
aus Thailand gestiftete Buddhastatue. 


222 





Các học sinh trung học Đức học Thiên với Đại Đức Thích Như 
Điển. 

Die Schùler einer deutschen Mittelschule lernen bei Rev. Thịch 
Nhu Dien die Meditation. 


223 





Hái lộc đầu xuân Tết Nguyên Đán Mậu Thìn tại chùa Viên Giác. 
PfIicken die Glũckstite anlässlich des Neujahrfestes im Jahr des 
Drachens (Têt Mậu Thìn) in der Pagode Vien GiIac. 


_ 





Đồ vui để học cho GĐPT Tâm Minh do Trung Tâm Văn Hóa Xã 
Hội Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức tổ chức nhân dịp Tết Mậu 
Thìn tại chánh điện chùa Viên Giác Hannover. 
Frage-Antwort-Splel fir die Mitglieder der Jungbuddhistischen- 
Famlle vom vietn buddh. Sozio-Kulttrzenrum 1n der 
Bundesrepublik-Deutschland in der Pagode Vien Giac anlässlich 
der NeuJahrfeler. 


224 






LỄ quy y Tam Bảo nhân lễ Phật Đản 2532 — 1988 tại chùa Viên 
Giác Hannover. 

Dịe Zufluchtsnahme-Zeremome anläảssich der 2532. 
Buddhageburtstagsfeler 1988 in der Pagode Vien Giac Hannover. 


Buổi thuyết giảng của Đại Đức Thích Thiện Huệ chùa Khánh Anh 
— Pháp. 

Unterweisung In der Buddhalehre durch Rev. Thịch Thien Hue, 
'Wohnhaft in der Pagode Khanh Anh — Frankreich. 


225 






Buổi thuyết pháp của T.T. Thích Minh Lễ - Viện chủ chùa Tịnh 
Tâm — Pháp. 

Dịe Buddhalehre-Unterweisung durch den Ehrw. Thích Minh Le, 
Abt der Pagode Tĩnh Tam — Frankreich. 


Chư thính chúng. 
Dịe Zuhörer der Unterweisung. 


226 





Diễn văn khai mạc của Đại Đức Thích Như Điền. 
Eröffnungsrede von Reverend Thịch Nhu Dien. 





Đêm văn nghệ Phật Đản 2532 — 1988 tại Niedersachsenhalle. 
Die Musikalische Opfergabe 1n der Niedersachsenhalle anlässlich 


der 2532. Geburtstagsfeler d. Buddha-1988. 


227 





Múa Liên Hoa Đài của GĐPT Tâm Minh. 
Der Tanz “Lotuskron“ der Jugendfamilie Tam Minh. 





Múa Liên Hoa công chúa của GĐPT Phật Bảo. 
Der Tanz “Lotusprinzessin“ der Jugendfamilie Phat Bao. 


228 





Múa quạt của GĐPT' Chánh Dũng. 
Fächertanz der Jugendfamilie Chanh Dung. 





Chư khán giả. 
Die Zuschauer. 


229 





Người nghệ sĩ Mỹ Rick Murphy hát nhạc Việt Nam. 
Ein amerikanischer Sänger bietet vietnamesIsche Lleder dar. 


Đền 





Tân cổ giao duyên. 
'Vietnamesisch urtimliches Lied. 


230 





Lễ cung nghĩnh chư tôn giáo phẩm. 
Empfangszeremonle der wirdigen Mönche und Nonnen. 





. í Ân“ \ , :. 
Chư tôn đăng bửu điện. 
Dịe Ehrwirdigen Mönche und Nonnen schreiten In der 
Andachtshalle ein. 


231 






Đạo từ của Đại Đức Trụ Trì Thích Như Điển. 
Ansprache von Rev. Thịch Nhu Dien, Abt der Pagode. 


Ì 
Chư Tăng cử hành lễ Khánh Đản. 


Dịe Andachtsletung durch Ehrwirdigen Môönche & 
Nonnen. 


—= 


232 





Chư Phật Tử tham dự lễ. 
Die Teilnehmer an der Feler. 





Chư Phật Tử tham dự lễ. 
Die Teilnehmer an der Feler. 


233 





Chư Phật Tử tham dự lễ. 
Die Teilnehmer an der Feler. 


234 





Tôn tượng Đức Bồn Sư thờ tại chùa Bảo Quang đăng trên báo 
Đức trong dịp Đại Lễ Vu Lan 2532. 

Dịe Statue des Sakyamunmi-Buddha des Tempels Bao Quang 
wurde In einer deutschen Zeitung abgebildet, anlässlich des 
Ullambanafest 2532. 


235 





Ni Sư Diệu Tâm trong buổi lễ truyền Bồ Tát Giới nhân lễ Vu Lan 
2532 tại chánh điện chùa Bảo Quang. 

Die Ehrwiirdige Nonne Dieu Tam leitet die Boddhisattvagebot — 
Zeremonle bei der Ullambanafeler 2532 im Andachtssaal des 
Tempels Bao Quang. 





š 


Thọ Bát Quan Trai trong mùa An Cư Hạ năm 19688. 
Achtfastenregeltag während der meditativen Klausurzeit 1988. 


236 






Chư Tăng Ni Việt, Tây Tạng và Đức trong lễ Vu Lan 2531. 
Verehrte vietnamesische, tibetische und deutsche Mönche & 
Nonnen bei der Ullambanandacht 2531. 


ba 


Bộ Vu 2w 2o s7 2 


Cầu siêu Cửu Huyền Thất Tổ Vu Lan 2532. 
Betandacht fũr Verstorbenen, Ullambana 2532. 


237 






Đẹp thay cánh hoa hồng trên áo, để biết rằng em đang có mẹ. 
AIs Zeichen dafũr, dass die Mutter noch lebt, gilt eine rote Rose 
an der Bluse. 


Khách Tăng từ Tích Lan trong vườn Thiền chùa Bảo Quang. 
Em Möch aus Srianka, als Gast der Tempel, hier 1m 
Meditationsgarten. 


238 








Lớp học về pháp Tọa Thiên. 
Medlitationskurs. 


239 






Ni Sư Diệu Tâm và Phật Tử đến tham dự Đại Lễ Phật Đản 2532 
tại chùa Đức ở Hamburg (hình chụp trước chùa Đức). 

Dịe Ehrwirdige Nonne Dieu Tam, und Lalen nehmen an der 
Vesakfeler 2532 eines deutschen Tempels teil (einn Foto vor 
diesen Tempel). 


Chủ lễ niệm hương. 
Dịe Andachtsleiterin opfert die Räucherstäbchen. 


240 





Cùng thiền hành trong vườn thiên. 
Die Gehmedhitation im Meditationsgarten. 





Múa Lòng Mẹ. 
Tanz der Mutterliebe. 


241 





Cùng hát đàn ca đề nhắc lại những ngày Hội Dân Tộc. 
Heimatlieder sollen an die traditionellen Felern erinnern. 





242 





Tuôồng cải lương Quan Âm Diệu Thiện. 
Dịe Operete “DIe Barmherzipkeit-Boddhisattva Dieu 
Thien”. 


243 





Thượng Tọa Thích Như Điển và Ni Sư Diệu Tâm đến thăm hỏi và 
nói chuyện với đồng bào vừa từ tàu Cap Anamur II cặp cảng 
Hamburg còn ở trong trại chuyền tiếp. 

Dịe Ehrw. Thích Nhu Dien und die Ehrw. Nonne Dieu Tam 
besuchten die neuankommenden Flichtlinge 1m Lager In 
Hamburg. Sie waren mit der Cap Anamur II gekommen. 


244 





Hành hương Thập Tự tại Pháp và Thụy ST. 
Eine Wallfahrt zu zehn Tempeln In Frankreich und der 
SchweIz. 


245 






Họp chuẩn bị cho nhiệm kỳ 88 — 90 của Hội PTVNTN tại Tây 
Đức. 
Versammlung zur Wahl des Vorstands fir die Amtszeit 88 — 90. 


Các Chi Hội địa phương về chùa Viên Giác họp để bầu ban chấp 
hành nhiệm kỳ 88 — 90. 


Die Mitglieder der Ortsvereine gehen zur Wahl. 


246 






ê 7 
ĐH Thị Tâm Ngô Văn Phát, Hội Trưởng Hội PTVNTN tại Tây 
Đức nhiệm kỳ 88 — 90 có vài lời với đồng bào Phật Tử. 
Die Rede des Vorsitzendens des “Vereinigung der Buddhistischen 
Vietnam-Flũchtlinge“ Vorsitzender in den Jahren 88 — 90. 


\' sS — 
Ra mắt Ban Chấp Hành Hội PTVNTN tại Tây Đức dưới sự chứng 
minh của chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni trong Chị Bộ. 
Einweihung des Vorstands der “Vereinigung ...“ im Beisein der 
Ehrwiirdigen, Reverends, Mönche und Nonnen d. Congregation. 


« 


247 





Thư viện chùa Phật Giáo Đức (Buddhistisches Haus) tại Frohnau 
— Becrlin. 

Đồng bào ty nạn mới đến Đức chụp hình lưu niệm với Sư trụ trì. 
Bibliothek des buddhistischen Hauses In Frohnau — Berlin. 
Neuankommende vietnamesische Flũchtlinge zusammen mit dem 
Abt (Erinnerunssfoto). 





Một buổi lễ Phật tại chùa Phật Giáo Đức Frohnau. 
EIne Andacht im buddhistischen Haus Frohnau. 


248 





la. 


TT Thích Như Điện và quý Sư tại chùa Frohnau đang làm lễ. 
Der Ehrwirdige Thích Nhu Dien zusammen miịt den Mönchen 
des buddhistischen Hauses Frohnau bei der Andacht. 





Đồng bào Việt Nam tại các trại tạm cư Bá Linh đến tham dự lễ. 
Teilnahme von vietnamesischen Flũchtlingen bei der Zeremonlie, 
đie aus verschiedenen Flùũchtlingslagern stammen. 


249 






`. 


Ban Văn Nghệ Phật Tử Bá Linh trình diễn văn nghệ Phật Đản do 
chùa Khánh Anh tổ chức tại rạp Maubert — Pháp. 

Die Musiksruppe Berlin bei threm Auftritt der Vesakfeler der 
Pagode Khanh Anh im Theater Maubert, Frankreich. 


Múa bông sen, mừng rằm tháng 4 tại rạp Maubert. 
Der Lotustanz, anlässlich der Feler im Theater Maubert. 


250 






ÀL/ 
Lớp học khóa giáo lý I tổ chức tại tư gia đạo hữu Diệu Nhứt Lâm 
Thúy Liễu từ 9 — 12/9/95. 
Allgemeine Buddhalehrekurs I im Privathaus der Buddhistin Dieu 
Nhut Lam Thuy Lieu vom 9 — 12/9/85. 


à- 


Các khóa sinh chụp hình lưu niệm. 
Ein Erinnerunssfoto von den Kursteilnehmern. 


251 





Đoàn Thanh Nữ GĐPT Bá Linh năm 1981. 
Dịe Mãdchengruppe der JuBFa Berlin 1961. 


L 
là 





Đoàn Oanh Vũ và Thiếu Nữ GĐPT Bá Linh năm 1981. 
Dịe Kanarien- und die Mädchengruppe der JuBFa Berlin 1981. 


252 





Đội A thanh niên Phật Tử đấu giao hữu cùng đội thanh niên tự do 
tại sân Lassenstr. 

Fussballsplel zwischen den beiden Manschafen “Junge 
Buddhisten“ und “frele Jugend“ auf dem Fussballplatz in der 
Lassenstr. 





Đội Thiếu Niên Phật Tử chụp ảnh lưu niệm cùng đội Thiếu Niên 
Thiên Chúa Giáo tại sân Halenweg. 

Em Erinnerunsgsfoto Buddhisischer und  Katholischer 
Jugendgruppen auf dem Fussballplatz Halenweg. 


253 





Der Abt des buddhistischen Hauses Frohnau gemeinsam mit dem 
Ehrwirdigen Thịch Nhu Dien. 





Đám cưới tại chùa Phật Giáo Frohnau. 
Eine Hochzett im ““Buddhistischen Haus“ in Frohnau. 


254 





Thượng Tọa Thích Bảo Lạc từ Úc sang, đang thăm hỏi Phật Tử 
tại Bá Linh. 

Besuch des Ehrwirdigen Thịch Bao Lac aus Australien bei den 
Buddhisten In Berlin. 





Đại Đức Thích Thông Hải đến từ Hoa Kỳ đang thăm viếng Phật 
Tử Bá Linh. 

Besuch des Reverends Thích Thong Hai aus der USA bei den 
Buddhisten In Berlin. 


255 





Ông Hội Trưởng Phật Giáo Đức (Deutsche Buddhistische 
Gesellschaft) Dr. Angermann Bodo đang phát biểu cảm tưởng. 
Der Leier der Deutschen Buddhistischen Gesellschaft, Dr. 
Angermamn Bodo, bei seiner Rede. 





Lễ Phật tại chùa của Hội Deutsche Buddhistische Gesellschaft. 


EHine Andacht Iim Clubraum der Deutschen Buddhistischen 
Gesellschaft. 


256 






LỄ quy y Tam Bảo. 
Die ZufluchtnahmezeremonIe. 


Các Phật Tử đã quy y Tam Bảo. 
An đer Zeremonie teilnehmende Buddhisten. 


257 






Chuẩn bị cho buổi lễ cầu an Xuân Bính Dần. 
Die Vorbereittung fir die Andacht des Frihlings im Jahr des 
Tipgers. 


LỄ cúng dường quá đường nhân lễ Thọ Bát Quan Trai cùng với 
TT Thích Như Điền, Ni Sư TN Diệu Tâm, Sư Cô TN Như Hân, 
Sư Cô TN Diệu Ân và Sư Cô TN Minh Loan. 

Das Fastmahl am “Achtfastenregeltag“ in Anwesenheit des 
Ehrwirdigen Thịch Nhu Dien, der Ehrwirdigen Nonne TN Dieu 
Tam, der Reverend Nonnen TÌN Nhu Han, TN Dieu An, TN Minh 
Loan. 


258 





Đại Đức Thích An Thiện đến từ Nhật đang thuyết pháp. 
Unterweisung 1n die Buddhalehre durch Rev. Thịch an Thien aus 
Japan. 





Unterricht im Ritual fủr die Nachkommen, anlässlch der 
NeuJahrfeler fir das Jahr des TIgers. 


259 





Căn nhà mục nát được sửa lại để làm Niệm Phật Đường Linh 
Thứu. 

Errichtung einer Buddhaverehrungsstäite durch Renovierung 
eIines verkommenen Hauses. 





Căn nhà nầy đã nhận ngày 1.7.1987. 
Die Ùbernahme der Wohnung am 1.7.1987. 


260 





Sư Cô Thích Nữ Như Hân cùng đồng bào Phật Tử đến xem ngôi 
nhà cũ. 

Besichtigung des alten Hauses durch die Rev. Nonne Thích Nu 
Nhu Han und die Buddhisten. 





Ngôi nhà cũ mục nát đã biến thành Niệm Phật Đường trang 
nghiêm, thanh tịnh. 

Dịe Verwandlung einer Ruine 1n eine felerliche reine 
Buddhaverehrungsstätte. 


261 





Dùng cháo vào buổi chiều trong ngày Thọ Bát Quan Trai giới. 
Reissuppendinner am “Achtfastenregeltag“. 





Ban Hộ Giới thọ Bát Quan Trai. 
Die Mitarbetter der “Achtfastenregeltag”-Organisation. 


262 





Đại Đức Thích Thiện Huệ và Đại Đức Thích Minh Đức đến thăm 
NPĐ Linh Thứu. 

Besuch der Reverenden Thịch Thien Hue & Thịch Minh Duc bei 
der Buddhasstätte Linh Thuu. 





Hai Phật Tử Đức Thanh Ba Gũnter Häfele và Tứ Xứng Roland 
Berthol đang hát bài Xuân trong lòng tôi bằng tiếng Việt Nam. 
Der vietnamesische Gesang “Frihling 1n mirf, der beiden 
deutschen Buddhisten Thanh Ba Gũnter Hãfele & Tu Xung 
Roland Berthol. 


263 





Sư Cô trụ trì đang trao tặng quà tinh thần đầu xuân. 
Das symbolische Glũckgeschenk am Anfang des Jahres durch die 
Reverend Abtin. 





Quang cảnh chánh điện NPĐ Linh Thứu trong ngày Tết. 
Der felerlich geschmickte Andachtraum der Buddhaverehrungs- 
sfätte Linh Thuu während der NeuJahrszeIt. 


264 





Huynh Trưởng Thị Lộc Võ Văn Mai trong buổi họp mặt trình bày 
về phương cách thành lập GĐPT. 

Der “JuBFa-Bruder^ Thí Loc Vo Van Mai bei einer 
Versammlung zum Aufbauen der JuBEa. 





GĐPT Chánh Niệm trong kỳ tham dự trại Liên Hoa I năm 1986 
tại Hannover. 
DIe JuBFa Chanh NÑIem 1m Zeltlager “Lotus I“-1988 in Hannover. 


265 





Hội Thanh Niên Phật Tử chụp hình lưu niệm với đội Thanh Niên 
Lũneburg trong kỳ Đại Hội Thể Thao Hùng Vương năm 1985 tại 
Hannover. 
Em Ermnerungsfoto der Gruppen “junge Buddhisten“ und 
“Lũneburger Jugend“ bei der Olympia “Hung Vuong“ 1985 In 
Hannover. 





Đội Thiếu Niên Phật Tử tham dự giải Quốc Khánh §7 tại Bá Linh. 
DIe “buddhistische Jugendgruppe” bei der Preisverleihung anläss- 
lịch des vietnamesischen Einheitstages 87 in Berlin. 


266 





Chorgesang “vietnamesischer Buddhismus” anlässlich der Ullam- 
banafeler 87 in Hannover. 





Múa Lân Tết Canh Thân tại Bá Linh. 
Drachentanz beim Empfang des Jahres der Affen in 
Berlin. 


267 





kết ⁄⁄, 


30.4 tại Bonn. 
Demonstration zur Erinnerung an “Den Tag am Anfang 
aller Leiden“ 30.4 in Bonn. 





Demonstration zur Erinnerung an “Den Tag am Anfang 
aller Leiden“ 30.4 am Zoo 1n Berlin. 


268 





Tích Lan Frohnau và Sư Cô Thích Nữ Như Hân. 

Besuch ceiner Wallfahrtsgruppe aus Belgien bei den 
Srlankanesischen Mönchen und der Reverend Nonne Thịch Nu 
Nhu Han. 





Sư Cô Thích Nữ Như Hân và phái đoàn hành hương từ Bỉ. 
Erinnerungsfoto der Revenrend Nonne TN Nhu Han mít der 
'Wallfahrtssgruppe aus Belgien. 


269 





Một đám tang tại Bá Linh. 
Eine Beerdigungszeremonle In Berlin. 





Sư Cô TN Như Hân và tang quyên. 
Dịe Reverend Nonne TN Nhu Han zusammen mit der 
'Trauerfamilie. 


270 





TT Thích Như Điền tham dự 1 đám tang tại Bá Linh. 
Telnahme des Erw. Thích Nhu Dien bei der 
Beerdigungszeremome In Berlin. 





Sư Cô Thích Nữ Như Hân chủ trì lễ cúng tuần. 
Reverend Nonne TN Nhu Han bet der “ “[Fotenwoche“-ZeremonIe. 


271 






Quý Phật Tử Đức dùng món chay Việt Nam. 
Ein vietnamesisches vegetarisches Mahl fũr deutsche Buddhisten. 


TT Thích Trí Chơn đến từ Hoa Kỳ, thăm đồng bào PTVN tại Bá 
Linh, chụp hình lưu niệm với Sư trụ trì chùa Tích Lan tại Frohnau 
Eimn Erinnerungsfoto von dem Besuch des Erw. Dr. Thích Tri 
Chon aus dem USA 1n Berlin zusammen mit dem Abt des 
srilankanesischen Tempels 1n Frohnau und vietn. Buddhisten. 


272 





LỄ Phát Nguyện của Ban Huynh Trưởng GĐÐPT Chánh Niệm. 
Dịe Lettender der JuBFa Chanh Niem bei der GelöbnIszeremonIe. 





Lễ ra mắt GĐPT Chánh Niệm tại chùa Viên Giác Hannover nhân 
lễ Vu Lan 2532 — 1988. 

Die Einweihung der JuBFa Chanh Niem In der Vien Giac Pagode 
anlässlich des UIHambanafestes 2532 — 1988. 


273 





Buổi lễ Phật định kỳ hằng tháng của Chi Hội PT tại Bremen. 
Die allmonatige Andacht des Ortsvereins in Bremen (1986). 





Hợp ca Phật Giáo Việt Nam trước khi làm lễ Phật. 
Der Chorgesang “vietn. Buddhismus“ vor der Andacht. 


274 





Sau khi làm lễ Phật quý Đạo Hữu và quý Phật Tử dùng tiệc trà 
thân mật. 
Eine harmonische TeezeremonIe nach der Andacht. 





Chi Hội PTVNTN tại Bremen tham dự Đại Lễ Phật Đản 2532 — 
1985 tại chùa Viên Giác Hannover. 

Teilnahme des Ortsvereins der vietn. buddh. F]. in Bremen an der 
Vesakfeler 2532 — 1988 In der Vien Giac Pagode. 


21) 





Thượng Tọa Thích Như Điển và Đạo Hữu Hà Văn Thành trong 
một buổi thuyết giảng tại Frankfurt 1.1988. 

Der Ehrw. Thịch Nhu Dien und der Buddhist Ha Van Thanh bei 
der Unterweisung in die Buddhalehre 1m Januar 1988, In 
Frankfurt. 





Lễ Cầu An đầu năm Mậu Thìn. 
Dịe Wohlergehensandacht am Anfang des Jahres des 
Drachens. 


276 





Phái đoàn Phật Tử Frankfurt hành hương chùa Viên Giác nhân 
Đại Lễ Phật Đản 2532 — 1988. 

Die Wallfahrtsgruppe aus Frankfurt bei einem Besuch der Pagode 
Vien Giac anlässlich der Vesakfeler 2532 — 1988. 





Gia Đình Phật Tử tại Frankfurt sinh hoạt chung với Hướng Đạo 
sinh trại hè Văn Lang 7.1988. 

Dịe JuBFa in Frankfurt und die Pfadfinder bei gemeinsamen 
Aktivifäten im Zeltlager Van Lang, Juli 1988. 


277 





Chú Thiện Tín chủ lễ Đại Lễ Vu Lan tại Frankfurt. 
Novize Thien Tin bei dem Ullambanafest 1n Frankfurt. 





Bước đầu tiến đến thành lập GĐPT tại Frankfurt. 
Der erste Schritt zur Grũndung der JuBFa In Frankfurt. 


278 





Buổi lễ Phật định kỳ do đạo hữu Chi Hội Trưởng Chi Hội 
Ereiburg làm chủ lễ. 

Der Vorsitzender des Ortsvereins Freilburg bei der Leitung der 
regelmässigen Andachit. 





Quý Phật Tử, Đạo Hữu cùng tụng kinh cầu nguyện. 
Die Buddhisten beim Rezitieren der Sutren. 


279 





Quý Phật Tử tham dự lễ. 
Dịe Teilnehmenden Buddhisten bei der Feler. 





Quý Phật Tử tham dự lễ chụp hình lưu niệm. 
Ein Andenkenfoto. 


280 





Họp bầu ban chấp hành Chi Hội PTVNTN tại Hannover nhiệm kỳ 
88-90. 

Versammlung zur Wahl des Vorstands des Ortsvereins der v. b. 
FI. in Hannover fir den ZeItraum 88-90. 





Họp bầu ban chấp hành Chi Hội PTVNTN tại Hannover nhiệm kỳ 
88-90. 

Versammlung zur Wahl des Vorstands des Ortsvereins der v. b. 
FI. in Hannover fir den ZeItraum 88-90. 


281 





Tết Trung Thu 1987 của GĐPT Tâm Minh. 
Dịe Herbstmittelfeier 1987 der JuBFa Tam Minh. 





GĐPT Tâm Minh tham dự lễ Phật Đản 2532 — 1988 với các Gia 
Đình bạn. 

Die Teilnahme der JuBFa Tam Minh an der Vesakfeler 2532 — 
198S, gemeinsam mit befreundeten Familien. 


282 





Trại hè kỳ I của GĐPT Tâm Minh. 
Das erste Zeltlager der JuBFa Tam Minh. 





Trại hè kỳ II của GĐPT Tâm Minh. 
Das zwette Zeltlager der JuBlFa Tam Minh. 


283 





Diễn văn khai mạc lễ An Vị Phật Niệm Phật Đường Tâm Giác 
của Đạo Hữu Chi Hội Trưởng Thiện Tân Nguyễn Văn Tân. 
Eröffnungsrede des Vorsitzenders des Ortsvereins anlässlich der 
Einweihungsfeler der Buddhaverehrungsstätte Tam GI1ac. 





Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và quý Phật Tử tham dự lễ 
An VỊ Phật. 

Die am Fest Teilnehmenden Ehrwirdigen, Reverend, Mönche, 
Nonnen und Lalen. 


284 





Hòa Thượng Thích Thiền Định, viện chủ chùa Pháp Hoa 
Marseille và chư Tăng Ni Nhật Bản cũng như Việt Nam trong lễ 
rằm tháng Giêng 1985 tại NPĐÐ Tâm Giác. 

Hochehrwirdiger Thích Thien Dinh, Abt der Pagode Phap Hoa 
Marseille und die Mönche & Nonnen aus Japan und Vietnam 
anlässlich der 1.Vollmondfeler im Jahr 1985 in der Stätte Tam 
G1ac. 





Lễ Phật, tụng kinh. 
Buddhaverehrungsandacht, RezItation der Sutren. 


285 






Ñi Cô Thị Nguyện và quan khách Đức. 
Nonne Thị Nguyen und deutsche Gäste. 


Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Niệm Phật Đường Tâm Giác. 
Die Achtfastenregel-Zeremonle 1n der Stätte Tam Giac. 


286 





bọn 


Lễ cầu an cho các Phật Tử tại Mũnster vào ngày 17.10.1987. 
Erieden-Zeremome fũr die Buddhisten in Mũnster am 17.10.1987. 





Thượng Tọa Thích Như Điền, Sư Huynh Hà Đầu Đồng và quý 
Phật Tử chụp hình lưu niệm sau buổi lễ Phật. 

Ehrwirdiger Thích Nhu Dien und “Bruder“ Ha Dau Dong 
zusammen mit den Buddhisten nach der Andacht. 


287 






Đạo Hữu Nguyên Thông Võ Hữu Xán Chi Hội Trưởng Chị Hội 
Phật Tử Mũnster đọc diễn văn khai mạc buổi lễ Phật ngày 
26.3.1988. 

Der Vorsitzender des Ortsvereins, Nguyen Thong Vo Huu Xan, 
bei der Eröffnungsrede fùr die Andacht am 26.3.1988. 


Quý quan khách Đức và Phật Tử dự lễ cầu an ngày 26.3.1988. 
Deutsche und vietnamesische Teilnehmer an der Friedenandacht 
am 16.3.1988. 


288 





Quý Phật Tử và quan khách dự buổi lễ Phật ngày 2.10.1988 tại 
MMùnster. 
Buddhisten und Gäste der Andacht am 2.10.198§8 in Mũnster. 





Quan khách và Phật Tử dự lễ cầu an. 
Buddhisten und Gäste nehmen an der ZeremonmIe te1]. 


289 





Thượng Tọa Thích Như Điển, Sư Huynh Hà Đậu Đồng, chú 
Thiện Tín cùng quan khách Đức chụp hình lưu niệm sau buổi lễ 
cầu an ngày 2.10.1988. 

Ehrwirdiger Thích Nhu Dien, “Bruder“ Ha Dau Dong, NovIze 
Thien Tin, Buddhisten und Gäste nach der Zeremonie am 
2.10.1988. 


290 






Quý Đạo Hữu 3 vùng tập trung tại nhà ĐH Đức Hương Hồ Thanh 
ngày I.11.1986 để thành lập Chi Hội. 

Versammlung der Buddhisten im Haus des Buddhisten Duc 
Huong Ho Thanh zur Grũndung des Ortsvereins der Städte 
Nũrnberg — Fũrth — Erlangen am 1.I1.1986. 


LỄ cung nghinh chư Đại Đức Tăng Ni chứng minh việc thành lập 
Chị Hội 3 vùng Nũrnberg — Fùrth — Erlangen vào ngày 21.3.1987. 
Empfangszeemome fủr die Reverenden anlässlich der 
Einweihungsfeler des Ortsvereins der Städte Nùrnberg — Firth — 
Erlangen am 21.3.1987. 


291 





Đạo Hữu Chi Hội Trưởng và Ban Chấp Hành Chi Hội ra mắt chư 
Đại Đức Tăng Ni và quý Phật Tử tham dự lễ. 

Der Ortsvereinvorsitzender und der Vorstand stellen sích dem 
Reverenden vor. Das Bild zeigt ausserdem andere am Fest 
teillnehmende Buddhisten. 





Quý Phật Tử tham dự văn nghệ nhân ngày lễ ra mắt Chi Hội 3 
vùng vào ngày 21.3.1987. 

Teilnehmer der musikalischen Darbietung zur Einweihunssfeler 
des Ortsvereins am 21.3.1987. 


292 





Quý Phật Tử về chùa Viên Giác dự lễ Phật Đản 2532 — 1988. 
Besuch der Buddhisten in der Pagode Vien Giac anlässlich der 
Vesakfeler 2532 — 1988. 





LỄ Thọ Bát Quan Trai vào ngày 9.10.1988. 
Achtfastenregelnzeremonie am 9.10.1988. 


293 






Lễ ra mắt GĐPT Chánh Dũng. 
Die Einweihungsfeler der JuBFa Chanh Dung. 


LỄ Phật định kỳ của Chi Hội 3 vùng Nũrnberg — Firth — Erlangen 
dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Như Điển. 

De regelmässige Andachtszeremonie des Ortsvereins drei Städte 
Nũmberg -— Fũrth -— Erlangen unter Kenntnsnahme des 
Ehrwirdigen Thịch Nhu Dien. 


294 





Lễ Thọ Bát Quan Trai. 
Die Achtfastenregelnzeremonie. 





Kinh hành nhiễu Phật. 
Die Gehmeditation um die Buddhastatue. 


295 





LỄ quy y của Đạo Hữu Bác Gia Trưởng và quý Phật Tử. 
Dịe Zufluchtnahmezeremome des Familieoberhaupts und 
anderer Buddhisten. 





Trại hè của GĐPT Chánh Dũng. 
Das Zeltlager der JuBFa Chanh Dung. 


296 






LỄ Quá Đường ngày 9.10.1988. 
Opfergabe-Zeremonie am 9.10.1988. 


Gia Đình Phật Tử Chánh Dũng tham gia khóa thi Đội Chúng 
Trưởng tại Berlin từ ngày 22 đến 24.10.1988. 

Teilnehmer der JuBFa Chanh Dung am Zeltlager in Berlin (22- 
24.10.1968). Dabel legten die Gruppenleiter thre ElIgnungs- 
prifung ab. 


297 





TS 2 ý Š 


GĐPT Minh Hải tham dự Đại Lễ Phật Đản 2532 — 1988 tại 
Hannover. 
Dịe JuBFa Minh Hai bei der Vesakfeler 2532 — 1988 In 
Hannover. 





GĐPT Minh Hải tham gia lễ Phật tại Hannover. 
Dịe JuBEa Minh Hai bei der Andacht in Hannover. 


298 






TT Thích Như Điển, ĐH Thị Tâm Ngô Văn Phát, Hội Trưởng 
Hội PGVNTN tại Tây Đức và Ban Chấp Hành CHPTVNTN tại 
WIesbaden. 

Ehrwurdiger Thích Nhu Dien, Thị Tam Ngo Van Phaạt, 
Vorsitzender der Vereinigung der buddh. Vietnam — Fl. in der 
Bundesrepublik Deutschland und der Vorstand des Ortsvereins 
der buddh. Vietnam - FÌ. in Wlesbaden. 


Thính chúng nghe TT Thích Nhu Dien giảng pháp. 
Zuhörer bei der Unterweisung 1n der Buddhalehre durch den 
Ehrw. Thịch Nhu Dien. 


299 





Ban Chấp Hành CHPGVNTN tại Wiesbaden ra mắt vào ngày 
10.10.1988. 

Einweihung des Vorstands des Ortsvereins vietn. buddh. Fl. In 
WIesbaden am 10.10.1988. 





gi 


Quý Phật Tử đang tụnh kinh cầu nguyện. 
Dịe Buddhisten beim Rezitieren der Sutren. 


300 





Buổi thuyết pháp của Thượng Tọa Thích Như Điền tại Wiesbaden 
nhân lễ Thọ Bát Quang Trai ngày 23.10.1988. 

Unterweisung In der Buddhalehre durch Ehrwirdigen Thích Nhu 
Dien in Wiesbaden, anlảssich des Achtfastenregelstapes 
(23.10.1988). 


301 





Trai. 
Teilnehmer 1n Frankfurt und Wliesbaden an dem Achtregelntag. 


